BIỂU GHI BIÊN MỤC TRƯỚC XUẤT BẢN ĐƯỢC THỤC HIỆN BỞI THƯ VIỆN KHTH TP.HCM 


Hãy trả lời em tại sao?. T.1 / Đặng Thiên Mẫn d. - T.P. Hồ Chí Minh : Trẻ, 2009. 
192tr. ; 19cm. 
1. Khoa học thường thức. 2. Hỏi và đáp. I. Đặng Thiên Mẫn d. 


001 -- dc 22 
H412 


ARKADY LEOKUM 


NHÀ XUẤT BẢN TRẺ 


HÃY TRẢ LỜI EM TẠI SAO? 
TẬP 1 


ARKADY KEOKUM 
Đặng Thiền Mẫn dịch 


Chịu trách nhiệm xuất bản: 
TS. QUÁCH THU NGUYỆT 
Biên tập: 

TRÍ VŨ - THU NHI 
Xử lý bìa: 

BÙI NAM 
Sửa bản in: 

TRÍ VŨ - THU NHI 
Kĩ thuật vi tính: 

VŨ PHƯỢNG 


NHÀ XUẤT BẢN TRẺ 
161B Lý Chính Thắng - Quận 3 - Thành phố Hồ Chí Minh 
ĐT: 39316289 - 39316211 - 38465595 - 38465596 - 39350973 
Fax: 84.8.38437450 - E-mail: nxbtre@ hcm.vnn.vn 


Website: http://www.nxbtre.com.vn 


CHI NHÁNH NHÀ XUẤT BẢN TRẺ TẠI HÀ NỘI 
20 ngõ 91, Nguyễn Chí Thanh, Quận Đống Đa - Hà Nội 
ĐT & Fax: (04) 37734544 


E-mail: vanphongnxbtre@ hn.vnn.vn 


Chương ] 
THẾ GIỚI CHÚNG TA 


NG 


4“ Vũ trụ lớn cỡ nào? 


Trí khốn của loài người không thể hình dung đúng được 
tầm vóc của vũ trụ. Chẳng những không thể biết mà ngay 
cả hình dung ra nó lớn bằng nào cũng đã là khó rồi. 

Xuất phát từ trái đất, ta sẽ thấy tại sao lại như vậy. Trái 
đất là một phần - và cũng chỉ là phần nhỏ li ti mà thôi - của 
hệ mặt trời bao gồm mặt trời, các hành tỉnh xoay quanh 
nó, các tiểu hành tỉnh và các thiên thể khác. Toàn thể hệ 
mặt trời “của chúng ta” cũng chỉ là một phần - và cũng chỉ 
là một phần nhỏ tí tỉ mà thôi - của một hệ thống khác lớn 
hơn gọi là thiên hà (hay dải ngân hà). Thiên hà là một hệ 
thống gồm hàng triệu các vì sao, trong đó có nhiều vì sao 


lớn hơn mặt trời “của chúng ta” bội phần. Và các vì sao này 


__ “NI 


cũng có hệ mặt trời riêng của nó. 
Các vì sao mà ta thấy trong 

thiên hà “của chúng ta” cũng đều , 

` Z x ... „ N.. ĐÈ 

là những mặt trời cả. Chúng ở cách 


> 
xa chúng ta đến nỗi không thể đi 


dùng đơn vị đo chiều dài thông thường như dặm (mile) hay 
kilomet (km) mà phải dùng đơn vị “năm ánh sáng” Để hiểu 
được một năm ánh sáng dài bao nhiêu km, bạn hãy cứ lấy 
300.000 km nhân với số giây trong một năm. Nếu bạn thích 
thích thì con số ấy được biểu diễn bằng toán học như thế 
này: 9.461x10!12 km. Bạn tính ra đi. Ngôi sao gần trái đất nhất 
tên là Alpha centauri - xin nhắc lại, gần trái đất nhất - cũng 
ở cách ta 4,3 năm ánh sáng. 

Thiên hà “của chúng ta” có hình dạng và kích thước bằng 
nào? Nó có hình cái dĩa, hơi phình ở trung tâm, có đường 
kính khoảng 100.000 năm ánh sáng và bề dày ở trung tâm 
khoảng 20.000 năm ánh sáng. Tuy nhiên dải thiên hà “của 
chúng ta” cũng lại chỉ là một phần tí tỉ của một hệ thống 
khác lớn hơn. Ngoài hệ thống thiên hà “của chúng ta” còn 
triệu triệu hệ thống thiên hà khác nữa... 

Bởi vậy ta mới hiểu tại sao ta không thể nào hình dung 
được tầm cỡ của vũ trụ. Đã thế, các nhà khoa học còn cho 
rằng vũ trụ đang “nở” rộng. Có nghĩa là chỉ trong vài tỷ năm 
thì hai thiên hà có thể dang xa nhau ra một khoảng cách 
gấp hai lần khoảng cách trước đó. 

”. ⁄„ 
⁄ @»” Tại sao hệ mặt trời 
ˆ ”À _ được cấu trúc như hiện nay? 

Như ta biết không nhất thiết hệ mặt trời phải có cấu 
trúc như hiện nay. Nó có thể được sắp xếp theo kiểu khác 


6 


lắm chứ. Trong vũ trụ, có nhiều 
hệ mặt trời có sự sắp xếp khác 
với hệ mặt trời “của chúng ta”. 
Sự sắp xếp của mỗi hệ mặt trời 
- kiểu này, kiểu kia - tùy thuộc 
lúc ban đầu. 


Loài người đã phát kiến ra 
vài quy luật theo đó đã khiến 
cho hệ mặt trời “của chúng ta” được sắp xếp theo kiểu hiện 
nay. Trái đất cũng như những hành tinh khác di chuyển theo 
quỹ đạo quanh mặt trời. Thời gian cần thiết để trái đất quay 
đủ một vòng quanh mặt trời là một năm. Những hành tỉnh 
khác trong hệ mặt trời có quỹ đạo lớn hơn hoặc nhỏ hơn 
quỹ đạo trái đất. Các nhà thiên văn chưa giải thích một cách 
thỏa đáng sự hình thành của mặt trời cũng như bằng cách 
nào các hành tinh lại có tầm cỡ đó, ở vị trí đó, theo quỹ 
đạo đó. Các nhà bác học đã đưa ra nhiều giả thuyết nhằm 
giải thích các hiện tượng đó. Tuy nhiên, có thể quy các giả 
thuyết đó thành hai nhóm. 

Nhóm giả thuyết thứ nhất cho rằng các hành tỉnh là một 
phần của sự thay đổi lần lần của mặt trời từ một khối hơi 
nóng tự xoay quanh mình mà có có tầm vóc và độ sáng 
như hiện nay. 

Nhóm giả thuyết thứ hai cho rằng vào thời rất xa xưa, 
có một ngôi sao nào đó tình cờ bay sớt ngang mặt trời, làm 
cho vài mảnh mặt trời bắn văng ra, sau đó các mảnh này 


tiếp tục chuyển động xoay quanh mặt trời, rồi từ từ nguội 
đi và thành các hành tinh. 

Bất kể nhóm giả thiết nào đúng thì cũng có thể nói hệ 
mặt trời được sắp xếp như hiện nay cũng là do ít nhiều may 
mắn. Tại sao hệ mặt trời lại được sắp xếp như vậy? Định luật 
Kepler về sự chuyển động của hành tỉnh phát biểu rằng: “Quỹ 
đạo của mỗi hành tinh là một hình bầu dục mà mặt trời là 
một tiêu điểm” và rằng “hành tỉnh chuyển động nhanh hơn 
khi nó ở gần mặt trời và chậm hơn khi nó ở xa” Nghĩa là 
có tương quan tỷ lệ giữa khoảng cách và thời gian giữa vị 
trí của mặt trời và của hành tỉnh. Định luật Newton về vạn 
vật hấp dẫn giải thích hai vật hấp dẫn nhau như thế nào. 

Với các định luật nêu trên, ta có thể hiểu được tại sao hệ 
mặt trời lại được sắp xếp như vậy. 


».ì _ Cái gì khiến mặt trời tỏa sáng và 
vÉ): 3 )~ tỏa nhiệt? 
“.. 

Nhìn ngôi sao ban đêm và mặt trời ban ngày, ta khó mà 
tin được đó là cùng một loại thiên thể. 

Mặt trời đích thị là một ngôi sao, ngôi sao gần trái đất 
nhất. Có thể nói đời sống vạn vật trên trái đất lệ thuộc chặt 
chẽ vào mặt trời. Không có sức nóng của mặt trời, sự sống 
không thể khởi phát được. Mà dầu cho có khởi phát được 
thì cũng không thể tồn tại được. Không có ánh sáng mặt 
trời thì làm gì có cây cỏ. Nếu như không có cây cỏ thì loài 


8 


người, loài vật lấy gì mà ăn? Mặt trời ở cách xa trái đất khoảng 
149.500.000 km. Thể tích mặt trời lớn hơn 1,3 triệu lần thể 
tích trái đất. Điều thú vị là mặt trời chỉ là khối hơi khổng lồ 
chớ không phải là thể rắn như trái đất. Bằng cách nào dám 
quả quyết mặt trời chỉ là một khối hơi? Nhiệt độ bề mặt của 
mặt trời vào khoảng 6.500°C. Nhiệt độ này chẳng những đủ 
để làm nóng chảy mà còn làm bốc hơi bất cứ thứ kim loại, 
hoặc thứ đá nào. 

Vậy mặt trời là một khối hơi không phải là một khẳng 
định võ đoán đâu. 

Thời trước các nhà khoa học cho rằng sở dĩ mặt trời tỏa 
sáng tỏa nhiệt là nhờ đốt cháy nguyên liệu gì đó. Nhưng 
đâu phải mặt trời mới chiếu sáng và tỏa nhiệt mới vài triệu 
năm trước đây mà nó đã như vậy hàng trăm triệu năm rồi. 
Vậy thì nguyên liệu chất chứa ở đâu mà lôi ra đốt dữ vậy? 
Ngày nay các nhà khoa học tin rằng nhiệt và quang của 
mặt trời là kết quả của quá trình giống như quá trình xảy 
ra khi nổ bom nguyên tử, nghĩa là quá trình vật chất biến 
thành năng lượng. 

Hiện tượng biến đổi này khác với hiện tượng đốt cháy. 
Đốt cháy là vật chất từ dạng này biến thành dạng khác. Thí 
dụ củi biến thành tro chẳng hạn. Nhưng khi vật chất biến 
thành năng lượng thì chỉ cần rất ít cũng có thể biến thành 
năng lượng khổng lồ. Một ounce (tức 28,35 gram) vật chất 
có thể tạo ra một năng lượng đủ để làm tan chảy một triệu 
tấn đá. 


Vậy, nếu giả thiết này đúng thì mặt trời thường xuyên 
phát quang và tỏa nhiệt từ hồi nào tới giờ nhưng đâu có 
hao hớt gì bao nhiêu khối lượng của nó. Người ta ước tính 
rằng chỉ dùng chưa tới một phần trăm khối lượng của mình, 
mặt trời có thể liên tục phát quang và tỏa nhiệt trong vòng 
150 tỷ năm. 


`... 
-@&Ƒ Trái đất làm bằng gì? 
? À 

Câu trả lời khái quát nhất cho câu hỏi này có lẽ là: trái 
đất là một quả banh hầu như làm bằng đá... Xin nói rõ: đá 
xanh chứ không phải nước đá đâu. Bên trong lòng trái đất 
đá nóng chảy nhưng vỏ ngoài thì đông đặc. Chưa tới một 
phần ba bề mặt trái đất là lục địa, phần còn lại được bao 
phủ bằng nước. 

Đi sâu vào chỉ tiết hơn nữa ta sẽ thấy bề mặt trái đất 
có lớp vỏ hơi gồ ghề làm bằng đá dày vào khoảng từ 20 
đến 50 km. Lớp vỏ mỏng này gọi là thạch quyển. Phần 
nổi của cái vỏ này là các lục địa và hải đảo, thấp hơn một 
chút là lớp nước của các đại dương, biển, hồ... Lớp nước 
này gọi là “thủy quyển”. Con người mới chỉ khảo sát được 
sơ sơ phía ngoài cùng của cái vỏ đá địa cầu mà thôi. Nếu 
đào sâu vào lòng đất - mặc dù đã phải sử dụng những 
phương tiện kỹ thuật hiện đại nhất - vài ba km cũng đã 
là một công trình khó khăn lắm lắm đối với con người. 
Nhưng cũng chưa phải là cái gì ghê gớm lắm đâu. Vì so với 
bề dày của vỏ trái đất thì lỗ khoan đó chưa thấm tháp gì. 


10 


Sợ chưa bằng vết trầy trên da người ta nữa. Tuy nhiên, có 
điều này đáng để ý: càng đào sâu vào lòng đất thì nhiệt 
độ càng tăng. Đào sâu vào khoảng 3 km thì nhiệt độ ở đó 
đã đủ để đun nước sôi rồi. 

Các nhà khoa học vẫn có thể nghiên cứu, khảo sát lòng 
trái đất thông qua cơ chế động đất. Họ tin rằng ở dưới sâu 
trong lòng đất nhiệt độ có tăng nhưng không tăng lẹ như 
ở phía ngoài gần vỏ. Vì vậy, họ cho rằng ở nhân - hay trung 
tâm trái đất - nhiệt độ không quá 5500°C. Tất nhiên, nhiệt 
độ này cũng là quá cao rồi, bởi vì mới ở chỉ khoảng 2200°C 
thì đá đã nóng chảy rồi. 

Vỏ ngoài của trái đất gồm hai lớp. Lớp ngoài cùng tức là 
các lục địa chủ yếu được cấu tạo bằng đá hoa cương (granite). 
Dưới lớp đá hoa cương là lớp đá rất cứng gọi là đá badan 
(basalt). Theo các nhà khoa học thì trung tâm trái đất là trái 
banh khổng lồ làm bằng sắt nóng chảy có đường kính vào 
khoảng 6500 km. Nằm lót giữa trung tâm này và lớp vỏ đá 
là một lớp bao gọi là “manti” (mantle) dày vào khoảng 3200 
km. Bao “manti” có lẽ là một loại đá gọi là “ôlivin” (olivine). 


” 


\ 
G7- Chòm sao là gì? 


.“¿¡È, „ầu trời đêm không mây thấy các vì sao lấp lánh, 
từ một vì sao bạn kẻ một đường thẳng hoặc một đường 
cong đến một vì sao khác, một số vì sao nữa... Các nét vẽ ấy 
có thể tạo thành đường nét của một mẫu tự (chữ M chẳng 


11 


hạn). Hầu như từ thời rất xa xưa, con người đã làm như vậy 
và đặt tên cho các nhóm sao mà họ quan sát. Nhóm sao đó 
gọi là chòm sao. 


Tên các chòm sao mà ta dùng ngày nay đã có từ thời 
La Mã cổ. Những người La Mã cổ này dùng lại các tên 
của người Hy Lạp trước đó. Và người Hy Lạp cổ thì cũng 
dùng lại một số tên của người Ba-bi-lon trước đó nữa. 
Người Ba-bi-lon đặt tên các chòm sao dựa trên hình dạng 
các con vật, các vua, các hoàng hậu hoặc các anh hùng 
theo thần thoại của họ. Người Hy Lạp đã đổi nhiều tên 
Ba-bi-lon thành tên các vị thần và anh hùng của họ, chẳng 
hạn như Hec-quyn, Ô-ri-ông, Péc-xê. Người La Mã lại đổi tên 
các vị thần của Hy Lạp thành tên các thần của họ. Tuy nhiên 
một số tên cổ vẫn còn được giữ lại. Tuy nhiên thật khó mà 
nhận ra hình dạng chòm sao nếu mà dựa vào tên của chúng. 
Chẳng hạn chòm sao “thiên lang”, chòm sao “chó lớn”, chòm 
sao “chó con”, thật khó mà hình dung ra hình chim ưng, hình 
chó lớn, chó con ở những chòm sao đó. 


12 


Khoảng 150 năm sau Công nguyên, nhà thiên văn học rất 
nổi tiếng thời bấy giờ là Ptô-lê-mê đã liệt kê 48 chòm sao 
mà ông biết. Danh sách này không bao gồm hết các chòm 
sao nhìn thấy được trên bầu trời. Và có nhiều điểm còn để 
trống. Về sau các nhà thiên văn đã thêm vào danh sách của 
Ptô-lê-mê nhiều chòm sao khác nữa. Một vài chòm được đặt 
tên theo các ứng dụng thiên văn như “kính lục phân; “cái 
compa/ “kính thiên văn”. Ngày nay, trên nền trời, các nhà 
thiên văn liệt kê được 58 chòm sao. 

Chòm sao thật ra là một khoảng không gian rất rộng trên 
nền trời. Có thể hình dung một ngôi sao nằm trong chòm 
sao như một đô thị, một thị xã trong một bản đồ quốc gia 
chẳng hạn. Đường biên của các chòm sao cũng giống như 
đường biên giữa các nước, nghĩa là rất nhấp nhô chứ không 
thẳng băng như vạch thước kẻ. Nhưng từ năm 1928, các 
nhà thiên văn đã quy ước vạch theo đường thẳng để làm 
đường biên cho các chòm sao. 


`, Xxý 


Z Z2 Thiên hà là gì? 

Trên bầu trời có lẽ không có cái gì là bí hiểm và đáng 
ngạc nhiên cho bằng “thiên hà” (hay còn gọi là dải ngân 
hà). Nó giống như một chuỗi hạt ngọc vắt ngang bầu trời. 
Thời xa xưa, nhìn ngắm hiện tượng này, con người đã hết 
sức kinh ngạc. Họ không hiểu thực chất của nó là gì nên họ 


13 


thêu dệt cho nó đủ thứ chuyện, gán cho nó đủ thứ lạ lùng 
đẹp đẽ mà con người có thể hình dung ra được. Thời trước 
Công nguyên, người ta cho rằng dải ngân hà chính là con 
đường của các thiên thần. Bởi vậy, con người có thể lên trời 
bằng con đường ấy. Hoặc họ tưởng tượng đó là cái “kẽ hở” 
của trời để qua đó, đứng dưới đất, con người có thể chiêm 
ngưỡng được vinh quang thiên quốc. 

Nếu hiểu đúng thực chất của hiện tượng thiên hà thì 
chẳng có gì đáng ngạc nhiên. Điều đáng ngạc nhiên là những 
ý tưởng của người ta gán cho nó. 

Thiên hà “của chúng ta” có dạng cái dĩa, nghĩa là hơi tròn 
và dẹp, hơi phình lên ở trung tâm. Nếu có thể trèo lên ở 
trên cao phía trên thiên hà để từ đó nhìn xuống thì sẽ thấy 
dạng hình tròn của nó. Nhưng vì đang ở trong thiên hà, ta 
có nhìn lên thì cũng chỉ là nhìn từ phía trong ra ngoài rìa 
của thiên hà. Vì vậy ta mới thấy thiên hà có hình cong vây 
lấy ta. Cái dải sáng lờ mờ trên nền trời ban đêm mà ta gọi 
là thiên hà cũng chính là hàng triệu triệu các vì sao. 

Bạn nên biết rằng trong thiên hà ấy có ít nhất cũng khoảng 
ba tỷ ngôi sao. Để hình dung ra bề rộng của thiên hà, ta 
phải dùng đơn vị đo là năm ánh sáng. Chẳng hạn, một tia 
sáng từ lúc phát ra từ trung tâm thiên hà cho đến lúc lọt 
vào mắt ta phải mất xấp xỉ 50 ngàn năm. Tốc độ ánh sáng 
là bao nhiêu km/s thì bạn biết rồi đó. Bạn thử làm tính xem 
từ trung tâm thiên hà đến trái đất là bao xa rồi từ đó tính 


ra đường kính của thiên hà là bao nhiêu km. Thiên hà xoay 
quanh tâm của nó như một cái bánh xe. Môt vòng xoay của 
nó chỉ mất độ chừng 200 triệu năm! 


NỔ, 
xẾ Ngôi sao sáng nhất? 
⁄ ) Ầ 

Ngôi sao mà bạn nhìn thấy sáng nhất trên bầu trời chưa 
hẳn là thật sự sáng nhất đâu bạn. Và ngôi sao mà bạn vừa 
nhìn thấy nó mờ mờ, bạn cũng đừng tưởng nó “tối” hơn ngôi 
sao mà bạn cho là sáng nhất. Sự mờ tỏ của các ngôi sao đối 
với mắt bạn tùy thuộc vào hai yếu tố: độ sáng của chính ngôi 
sao và vị trí của nó ở xa hay ở gần trái đất. Nhìn trời, chắc 
bạn tưởng số sao mà mắt bạn nhìn thấy là nhiều lắm. Bạn 
vẫn dùng cụm từ “hằng hà sa số” để chỉ số sao mà bạn nhìn 
thấy trên bầu trời. Thật ra, số sao mà bạn nhìn thấy bằng 
mắt thường không “hằng hà sa số” đâu, mà chỉ có khoảng 
6000 ngôi sao mà thôi. Và quá một phần ba số này nằm 
ở Nam bán cầu, nên ở phía Bắc bán cầu nhìn không thấy. 

Cách nay hơn hai nghìn năm, các nhà thiên văn Hy Lạp 
đã xếp loại các vì sao dựa theo độ sáng của nó. Cho đến 
ngày chế tạo được kính thiên văn, các sao được xếp thành 
6 hạng sáng nhất và 6 hạng mờ nhất. Những sao mờ hơn 
6 hạng ấy, không thể nhìn bằng mắt thường, nhưng đừng 
vì không nhìn thấy mà nói rằng chúng không tồn tại. Ngày 
nay với kính thiên văn hiện đại, người ta có thể xếp loại các 
ngôi sao căn cứ theo độ sáng của nó vào hai mươi mốt hạng. 


15 


Mỗi hạng phải cách nhau hai lần rưỡi của hạng kế đó. Có 
22 ngôi sao có độ sáng nhất. Và sao Sirius là sao sáng nhất 
trong 22 sao này. Nó có độ sáng 1,6, có nghĩa là sao Sirius 
sáng gấp 100 lần ngôi sao mờ nhất mà ta có thể nhìn thấy 
bằng mắt thường. Số lượng các ngôi sao tăng dần khi ta đi 
từ hạng sáng nhất đến hạng mờ nhất. Chóp đỉnh là 22 ngôi 
sao sáng nhất và đáy là... 1 tỷ ngôi sao mờ nhất. 


NÀ ⁄„ 
x@~ Sao băng là gì? 
PØ 1 

Từ hàng ngàn năm trước, nhìn thấy sao băng, con người 
đã kinh ngạc tự hỏi: nó là gì? Nó từ đâu tới? Và con người 
đã tin rằng nó từ thế giới khác tới. 

Thật ra, như ngày nay ta biết, gọi là “sao” thì không đúng. 
Phải gọi là thiên thạch hay vẩn thạch, tức là những viên 
đá nhỏ xíu bay lờ phờ trên trời thì mới đúng. Đó là những 
khối chất vật thể đặc, diện tích nhỏ thôi. Chúng trôi nổi 
trong không gian, tình cờ đi ngang qua trái đất liền bị sức 
hút của trái đất kéo vào bầu khí quyển, đốt cho cháy tiêu 
luôn. Khi một vẩn thạch rớt vào bầu khí quyển ta có thể 
thấy nó dưới dạng một vệt sáng dài. Vệt sáng này do vấn 
thạch cọ xát vào khí quyển sinh nhiệt, vấn thạch bị cháy 
sáng lên vậy thôi. 

Cũng khá kỳ lạ là vẩn thạch thường rất nhỏ, có khi chỉ 
bằng đầu kim găm. Họa hiếm cũng có thiên thạch nặng hàng 


tấn. Hấu hết các vấn thạch bị cháy tiêu trong bầu khí quyển, 
chỉ có những thiên thạch lớn mới rơi xuống đất. Các nhà 
khoa học tin rằng hàng ngày và hàng đêm, trái đất “hứng” 
được có hàng ngàn đến hàng vạn vấn thạch. Ban ngày cũng 
có “sao băng” nghe bạn. Nhưng không nhìn thấy nó vì ánh 
sáng của sao băng bị ánh sáng mặt trời át đi nên không 
thấy. Vả lại, hầu hết mặt địa cầu là nước nên các vẩn thạch 
ấy rớt xuống biển, xuống các đại dương. 

Vấn thạch thường xuất hiện lẻ tẻ và thường chẳng đi 
theo hướng nhất định nào. Nhưng cũng có khi có những 
“đám rước” có đến hàng ngàn vấn thạch. Trong khi di chuyển 
theo quỹ đạo quanh mặt trời, trái đất có thể đi ngang gần 
một “đám rước” vấn thạch. Thế là “đám rước” này được “mời” 
vào khí quyển của trái đất để làm “hội hoa đăng” - nếu là 
ban đêm - hay là “mưa rào vấn thạch” cho bà con coi chơi. 

Vấn thạch từ đâu tới? Ngày nay các nhà khoa học cho 
rằng định kỳ có những “đám rước” vấn thạch do mảnh vỡ 
của các sao chổi tạo ra. Khi sao chổi bị bể vụn thành hàng 
triệu mảnh nhỏ, các mảnh này cứ phiêu du bềnh bồng trong 
không gian tạo thành “đám rước” thiên thạch và vẩn thạch. 

Ngay từ thời La Mã - năm 467 trước Công nguyên - người 
ta đã khảo sát hiện tượng các vấn thạch rớt xuống địa cầu 
và ghi vào sổ sách. 


NV đu 
x9 J~ Sao chổi là gì? 
⁄ÿ \ h 

Đã có thời người ta coi sự xuất hiện của sao chổi như 
những điềm gở của những đại thiên tai, dịch tễ, đại chiến 
hoặc chết chóc kinh khủng. 

Ngày nay con người đã có một ý nghĩ tốt hơn về sao chổi 
mặc dù còn rất nhiều câu hỏi về sao mà ngay cả các nhà 
khoa học cũng chưa thể giải đáp thỏa đáng. Khi sao chổi 
vừa xuất hiện, ta chỉ thấy nó như một chấm sáng mặc dù 
nó có thể có đường kính lớn tới vài ngàn dặm. Điểm sáng 
này chính là cái đầu của sao chổi (nucleus). Các nhà khoa 
học cho rằng “đầu” của sao chổi không hẳn là một khối rắn 
chắc nhất phiến như đá tảng mà có thể là những tảng vật 
chất đặc, dính với nhau, lỗ chỗ như tổ ong và có lộn chất khí. 
Cái khối vật chất ấy do đâu mà ra thì vẫn còn là một bí mật. 

Sao chổi khi ở xa mặt trời thì không có đuôi. Nhưng khi 
nó lại gần mặt trời, một lực gọi là áp suất do bức xạ của mặt 
trời tạo nên tác động vào đầu sao chổi và tạo nên cái đuôi. 
Khi một sao chổi tiến lại gần mặt trời thì đuôi nó hướng về 
phía sau nhưng khi nó “ra” khỏi vùng mặt trời thì đuôi nó lại 
quay ngược trở lại, nghĩa là đuôi sao chổi luôn luôn ngược 
hướng mặt trời. Cái đuôi ấy gồm những loại khí rất nhẹ và 
các mảnh vật chất cực mịn từ đầu sao chổi bị áp suất bức xạ 
mặt trời đẩy ra. Bao quanh cái đầu sao chổi là thành phần 
thứ ba của sao chổi được gọi là “coma” tức là “bộ tóc”. Đó là 


18 


đám mây vật chất đôi khi có đường kính lên đến 150 ngàn 
dặm, có khi hơn. 

Đuôi sao chổi có hình dạng và kích cỡ rất khác nhau. Có 
cái thì ngắn và xù ra. Có cái thì dài và mảnh. Thường thì đuôi 
này có chiều dài 5 triệu dặm. Có những sao chổi có đuôi dài 
đến 100 triệu dặm. Nhưng có sao chổi lại chẳng có đuôi. 

Khi đuôi sao chổi dài ra thì sao chổi tăng tốc, chỉ vì càng 
lại gần mặt trời thì chịu sức hút mạnh hơn - do đó tăng tốc 
- đồng thời cái đuôi bị “thổi” ra mạnh hơn. Tại sao khi ra khỏi 
vùng ảnh hưởng của mặt trời thì đuôi sao chổi lại quay ngược 
lại về phía mặt trời? Hiện tượng này cũng vẫn chỉ là do sức 
đẩy của áp suất bức xạ đẩy các phần tử cực nhỏ của đầu 
sao chổi trở ra làm thành cái đuôi mới. Nói cách khác: đi vào 
vùng ảnh hưởng của mặt trời thì đầu sao chổi đi trước đuôi 
nhưng khi ra khỏi vùng ảnh hưởng của mặt trời thì đuôi lại 
đi trước, đồng thời cái đuôi ấy từ từ ngắn đi, tốc độ sao chổi 
giảm dần cho đến khi mất dạng. Sao chổi nằm ngoài tầm nhìn 
của chúng ta nhiều năm. Nhưng hầu hết các sao chổi sau một 
thời gian đều quay trở lại. Sao chổi chuyển động theo quỹ đạo 
quanh mặt trời nhưng quỹ đạo này lớn lắm, cho nên cần một 
thời gian thật dài mới đi được một vòng quỹ đạo đó. Sao chổi 
Halley chẳng hạn phải mất 75 năm mới đủ đi một vòng, nghĩa 
là 75 năm ta mới lại thấy sao chổi một lần. 

Đến nay, các nhà thiên văn đã ghi được gần một ngàn 
sao chổi nhưng phải mất vài trăm ngàn năm nữa mới gặp 
lại đủ mặt. 


19 


nN Ì ⁄„ 
x‹07~ Tại sao nước biển có vị mặn? 
⁄7\ 

Nước biển mặn là chuyện đương nhiên rồi. Nhưng tại 
sao nó mặn và muối đại dương do đâu mà ra? 

Ta biết muối là chất có thể hòa tan trong nước. Do đó, 
muối hòa tan trong nước ở đại dương. Muối ở trên mặt 
địa cầu thường xuyên hòa tan, sau đó theo suối, theo sông 
chảy hết ra biển. Nhưng điều ta không hiểu được là lượng 
muối ngày ngày theo suối theo sông đổ vào đại dương có 
thể giải thích được lượng muối khổng lồ chứa trong các đại 
dương không. Nếu có cách nào tách được muối chứa trong 
các đại dương ra thì ta có thể dùng khối lượng muối ấy để 
xây một bức tường thành cao gần 300 km, dầy 2 km bao 
quanh quả đất theo đường xích đạo. 

Muối ta dùng hằng ngày được sản xuất từ nước biển 
hay từ các hồ nước mặn, các giếng phun mặn và các mỏ 
muối. Nồng độ muối trong nước biển các đại dương là vào 


20 


khoảng từ 3 đến 3,5 phần trăm. Ở các biển nội địa như Địa 
Trung Hải hoặc Biển Đỏ chẳng hạn thì nồng độ muối cao 
hơn. Biển chết với diện tích chỉ có 340 dặm vuông nhưng 
chứa tới 11,6 tỷ tấn muối. Nhiều mỏ muối được tìm thấy ở 
nhiều nơi trên lục địa là do nước biển đã bốc hơi cách nay 
cả triệu năm. Bởi vì muốn thành muối mỏ thì phải làm cho 
9/10 nước biển bốc hơi. Do đó, người ta cho rằng muối mỏ 
thực chất chỉ là biển - nhất là các biển nội - đã bị bốc hơi. 
Có những biển “nội địa” bốc hơi nhanh hơn số lượng nước 
ngọt đổ vào các biển ấy, do đó lần lần biển nội địa biến 
thành mỏ muối. 

Muối dùng trong công nghiệp thường là muối mỏ. Phương 
pháp thông thường để khai thác muối mỏ là đào những giếng 
xuống tới các lớp muối. Sau đó bơm nước ngọt xuống cho 
hòa tan muối rồi hút nước muối lên. Chắc các bạn thắc mắc: 
làm chi cho mất công vậy, sao không lấy nước biển? Đồng 
ý! Nhưng những quốc gia nằm sâu trong lục địa và không 
có biển thì đành phải lấy muối mỏ là đúng rồi. 


`... 
-@1~ Đại dương nào sâu nhất? 
? \ 

Bằng nhiều cách, đại dương còn giữ bí mật đối với ta. 
Ngay như tuổi của đại dương là bao nhiêu ta cũng chưa 
biết. Rất có thể trái đất vào thời kỳ mới hình thành là không 
có đại dương! 


21 


Ngày nay con người thám hiểm đáy đại dương để tìm 
hiểu. Đáy đại dương xuống đến khoảng 3,5 km là lớp bùn 
tương đối mềm. Đó gọi là lớp trầm tích biển tạo nên bởi vỏ 
và xương các loài động vật nhỏ sống trong biển. Đáy đại 
dương sâu là lớp bùn mịn có màu rỉ sét gọi là “đất sét đỏ”. 
Lớp bùn này gồm xương động vật nhỏ, các loài rong nhỏ 
và tro núi lửa. 

Ngày nay người ta dùng sóng âm để đo độ sâu của đại 
dương. Được phóng ra, các sóng âm khi chạm đáy đại dương 
thì dội lại. Đo khoảng thời gian của chu kỳ sóng âm là tính 
được độ sâu của đại dương. Nhờ cách đo lường này, ta có 
một ý tưởng chính xác về độ sâu của những vùng đại dương 
cũng như độ sâu nhất của đại dương. Thái Bình Dương có độ 
sâu trung bình lớn nhất. Độ sâu đó là vào khoảng 4km. Biển 
Baltic cạn nhất. Độ sâu trung bình của nó chỉ vào khoảng 
55m. Những điểm cực sâu mà ngày nay ta biết được ở Thái 
Bình Dương, nằm gần đảo Guam có độ sâu là khoảng 11 
km, ở hố Planet gần Phillipines có độ sâu 10,793 km. Độ sâu 
nhất của Đại Tây Dương nằm gần đảo Puerto Rico có độ sâu 
9,2 km. Vịnh Hudson - tuy chỉ là vịnh nhưng lớn hơn nhiều 
biển khác - có độ sâu nhất là vào khoảng 1,8 km. 


NT 
x2j~ Cái gì tạo nên sóng nước? 
⁄ ) Ầ 
Biển lặng là biển hầu như không có sóng hoặc sóng nhỏ. 
Vào những ngày có gió lớn, nhất là bão, là biển có sóng 


22 


lớn. Như vậy ta thấy ngay tác 
nhân chủ yếu gây ra sóng trên 
các biển, đại dương là gió, bão. 
Sóng là do lực di chuyển tác 
động trên mặt nước tạo nên. 
Quan sát sóng ta thấy các lớp 
sóng hàng hàng lớp lớp lô nhô 
đuổi theo nhau như cùng tiến 


về một hướng. Thực ra sóng 

đứng im một chỗ. Thả một vật nổi xuống ta thấy vật nổi 
ấy di chuyển dời chỗ, ta tưởng sóng làm cho nó dời chỗ. 
Nhưng, vật ấy dời chỗ là do tác động của gió chớ không 
phải của sóng. 

Vận động của sóng là vận động loại nào? Sóng nhấp nhô, 
chổi hụp, có nghĩa là sóng “dậm chân” tại chỗ. Các phân tử 
nước nhô lên rồi hạ xuống tại chỗ. Lực tạo nên sóng chuyển 
động từ ngoài khơi vào bờ nhưng các phân tử nước thì không 
vận động theo hướng này. Chẳng hạn, ta cầm một đầu sợi 
dây thừng, ta truyền lực vào làm sợi dây thừng ấy chuyển 
động, vận động chồi hụp nhấp nhô của sợi dây thừng không 
làm di chuyển các phân tử tạo nên sợi dây thừng. 

Ở dưới đáy nước, sóng chạm vào đất trên một khoảng 
cách hầu như không đáng kể. Sự chuyển động của chân 
sóng bị chậm lại do cọ sát với đáy. Trong khi đó ngọn sóng 
vẫn tiếp tục bị lực tác động theo chiều và tốc độ của lực. 
Do đó, ngọn sóng bị gãy, bị đổ xuống. Do hiện tượng này 


23 


ta thấy sóng “bạc đầu“. Lực tạo nên sóng bị tan đi khi chạm 
vào bờ. Chỉ cần đứng ở chỗ sóng đánh là bạn cảm thấy 
ngay lực tạo nên sóng tác động vào bạn: sóng xô đẩy bạn. 

Trong sóng biển, các phân tử nước chuyển động theo 
quỹ đạo vòng tròn. Các phân tử ấy bị lực của gió kéo lên 
và đẩy đi theo hướng gió, nhưng các phân tử nước ấy đồng 
thời bị hấp lực của trái đất kéo xuống vào đẩy về phía ngược 
chiều của hướng gió để các phân tử này trở lại mặt phẳng 
cũ. Vận động lên xuống của các phân tử nước tạo nên sóng. 
Nếu gió mạnh nghĩa là có sức đẩy lớn, nó sẽ làm cho nhiều 
phân tử nước bị đẩy lên, do đó sóng lớn. Khoảng cách các 
ngọn sóng là độ dài sóng. Phần lõm xuống giữa hai ngọn 
sóng gọi là “lòng máng”. Do đó, sóng lớn cũng có nghĩa là 
lòng máng rộng và sâu. 


` ¿z 
~3/- Hải lưu là gì? 
⁄ 7 vo 

Hải lưu là một dòng nước trôi chảy ngay trên mặt đại 
dương. Và cũng có cả hải lưu ngầm chảy trong lòng đại 
dương. Ở đây, ta chỉ đề cập đến hải lưu “nổi”. Hải lưu nổi 
tiếng nhất trên thế giới có tên là Gulf Stream. Đó là một 
dòng sông rất lớn - lớn bằng tất cả các dòng sông trên các 
lục địa gộp lại - điều khác lạ là dòng sông đó chảy trên nước 
chứ không phải chảy trên lục địa! 

Nương theo bờ biển của các bang Đông Bắc Hoa Kỳ, hải 
lưu Gulf Stream chảy lên phía Bắc, xuyên qua Bắc Đại Tây 


24 


Dương tới Đông Bắc châu Âu. Hải lưu này có màu xanh chàm, 
do đó, nó hiện rõ giữa cái nền xanh màu lục ngả màu xám 
của phần nước đại dương nó chảy qua. 

Nước trong hải lưu Gulf Stream là nước từ mặt biển ở 
miền xích đạo Đại Tây Dương chuyển động mà ra. Chuyển 
động này theo hướng Tây. Bởi vậy, khi gặp bờ biển Đông 
của Hoa Kỳ, hải lưu này chuyển hướng lên phía Bắc, băng 
ngang vùng biển Caribê. Nó có cái tên Gulf Stream vì nó 
khởi đầu vận động lên phía Bắc tại vùng biển Đông Hoa Kỳ. 

Hải lưu Gulf Stream khởi phát từ vùng biển nóng trên địa 
cầu - miền xích đạo - nên dòng nước trong hải lưu này ấm. 
Khối lượng nước ấm này tạo ra nhiều sự lạ và những vùng 
khí hậu khác nhau tùy từng nơi nó đi qua. 

Chẳng hạn, gió thổi qua hải lưu này ở phần Bắc Âu đã 
đem hơi ấm đến cho các nước Bắc Âu như Na Uy, Thụy Điển, 
Đan Mạch, Hòa Lan, Bỉ. Kết quả là nhiệt độ mùa đông ở các 
nước này êm dịu hơn các vùng khác cũng nằm trên phía 
Bắc. Và nó cũng làm cho các hải cảng dọc theo bờ biển Na 
Uy không lúc nào đóng băng. 

Nhờ dòng hải lưu Gulf Stream, các thủ đô Luân Đôn, Paris 
được hưởng khí hậu mùa đông ấm áp hơn mặc dù chúng 
nằm trên cùng một vĩ độ Bắc với thành phố Lavrador, một 
thành phố phải chịu khí hậu rất khắc nghiệt. Gió thổi qua 
hải lưu Gulf Stream trở nên ấm và ẩm. Khi gió này thổi đến 
vùng đất Newfoundland, nó tạo ra sương mù dày đặc. Do đó, 


25 


vùng bờ biển Newfoundland thường có những buổi sương 
mù dày đặc rất nguy hiểm. 

Ở Bắc Mỹ, hải lưu Gulf Stream không có ảnh hưởng lớn 
đến khí hậu mùa đông cho bằng ở châu Âu vì gió mùa 
đông ở Bắc Mỹ không thổi qua hải lưu này như gió mùa 
đông ở châu Âu. 


>.:; 
x(4j~ Núi đã hình thành như thế nào? 
“lv, 

Đối với con người, núi quá ư là vĩ đại. Vì thế con người 
cứ tưởng núi - thách đố và bất chấp thời gian - không thay 
đổi và sẽ tồn tại y nguyên như vậy mãi. Nhưng các nhà địa 
chất và các nhà khoa học nghiên cứu về núi đã đưa ra bằng 
chứng chứng tỏ núi bị thời gian khuất phục, nghĩa là, dù 
có đồ sộ như vậy, núi cũng không giữ được nguyên hình 
nguyên trạng mãi mãi. 

Một vài thay đổi trên bề mặt địa cầu đã tạo ra núi. Và 
núi cũng bị phá hoại thường xuyên, do đó thay đổi thường 
xuyên. Do đó tác động của băng tuyết, nước đá, nhiệt... núi 
bị nứt và bị lở. Đất, đá trên núi thường xuyên bị mưa bào 
mòn và đưa xuống các khe suối, sông... Cứ như vậy thời gian 
đã biến các ngọn núi thành các đồi, cao nguyên. 

Các nhà địa chất chia núi thành bốn loại tùy theo cách 
nó được cấu tạo. Nhưng dù được cấu tạo cách nào, núi 
cũng chỉ là kết quả của sự thay đổi dữ dội của vỏ trái đất. 


26 


Và hầu hết sự thay đổi này đều đã xảy ra cách nay cả hàng 
triệu năm. 

Núi uốn xếp được cấu tạo do các lớp đá bị dồn lại thành 
nếp gấp lớn. Ở nhiều nơi trên các loại núi này, ta thấy các lớp 
đá uốn cong thành nếp nhấp nhô bị ép theo chiều ngang. 
Dãy Appalachian (Bắc Mỹ) và dãy Alpes (châu Âu) là điển 
hình cho loại núi này. 

Trên đỉnh núi, các lớp đá bị uốn cong lên cao như mái 
vòm. Trong nhiều trường hợp các phún xuất thạch, do sức 
đẩy từ lòng đất đã bị tống ra hoặc cả một lớp đá bị nâng 
cao lên. Dãy Black Hill ở Nam Dakota (Hoa Kỳ) là điển hình 
cho loại núi này. 

Núi khối là kết quả của sự gãy, nứt của vỏ trái đất. Một 
phần của mặt đất, có khi là cả một khối đá vĩ đại bị đội lên. 
Dãy Slerra Nevada ở bang California là một khối đá dài trên 
600 km, rộng 128 km. 

Núi lửa do phún dung nham, tro và đá bọt phun từ trong 
lòng đất ra. Núi lửa thông thường có hình nón với cái miệng 
rộng hình phẫu. Các núi lửa nổi tiếng là Ranier, Shasta và 
Hood ở Hoa Kỳ, Fujlyama ở Nhật, Vesuve ở Ý. Có nhiều dãy 
núi được tạo thành không theo kiểu nào đã mô tả trên. 
Cũng có dãy núi bao gồm đủ cả bốn kiểu đó như dãy Rocky 
bên Hoa Kỳ. 


27 


%.%./ 


Yis. Hang động được 
⁄7{- hình thành như thế nào? 


Từ lâu, hang động đã dính với lịch sử loài người một cách 
thi vị. Mãi đến thời kỳ hậu đồ đá, hang động còn là nơi trú 
đông của những người không có nơi cư trú. 

Nhưng về sau, con người không còn dùng hang động 
làm nơi cư trú nữa. Người xưa đã thêu dệt nhiều bí ẩn lạ 
lùng liên quan đến hang động. Người Hy Lạp cổ tin rằng 
hang động là đền, là nơi trú ngụ của các thần linh như thần 
Jupiter, thần Pan, thần Dionysos và thần Pluto... Người La Mã 
cổ tin rằng hang động là nhà của các “Nymph” (tiên nữ) và 
Sibyl. Người Ba Tư cổ đã liên kết hang động với sự tôn thờ 
các thần Mithra, chúa tể các ma quái trên mặt đất. 

Ngày nay, các hang động khổng lồ và đẹp trên khắp thế 
giới là những địa danh du lịch hấp dẫn. 

Hang động là chỗ sâu dưới núi, đồi hoặc vách đá. Những 
hang lớn gọi là động. Hang được cấu tạo theo nhiều kiểu. 
Có hang do sóng biển đập liên tục vào đó tạo ra. Có hang 
nằm sâu trong lòng đất. Những hang này do các dòng nước 


28 


ngầm bào mòn các lớp đá mềm - như đá vôi chẳng hạn - tạo 
ra. Có hang do núi lửa phun tạo ra. 

Kiểu mẫu phổ biến của hang động ở Hoa Kỳ là hang 
do dòng nước ngầm bào mòn lớp đá vôi. Trong nước 
ngầm này chứa chất Carbon dioxide. Ở Indiana, Kentucky, 
Tennessee có những thềm đá vôi rất lớn với bề dày trung 
bình là 55 m. Bởi vậy số hang động ở đây rất nhiều. Có hang 
có lỗ thông hơi xuyên qua trần hang. Thoạt đầu, lỗ này chỉ 
là một lỗ nhỏ, thậm chí chỉ là một vết nứt. Nước phía bên 
trên ngấm xuống lần lần khoét rộng ra. Có hang có hành 
lang, có hai ba tầng chồng lên nhau. Dòng nước ngầm bào 
mòn tạo thành hang sâu, sau đó, ở một khúc khác, gặp vật 
cản, dòng nước tạo một lối đi khác hoặc thấp hơn. Thế là 
nó chảy theo hướng khác, tạo ra hang mới và bỏ hang cũ. 
Hang này trở nên khô ráo. 

Nhiều trường hợp, giọt nước từ phía trên trần ngấm qua 
đá vôi. Những giọt nước này chứa chất vôi và nhiều kim loại 
khác. Lâu ngày, trên trần ngay chỗ giọt nước và phía dưới 
đối diện với giọt nước hình thành một thạch nhũ. Lâu ngày 
hai thạch nhũ này nối liền lại với nhau gọi là măng đá. 


%v\.3 # 


Xứ Địa khai là gì? 

⁄ ) Ầ 

Sự nghiên cứu các địa khai và hóa thạch giúp con người 
tìm hiểu loài người, loài vật, thực vật đã sống cách nay hàng 
triệu triệu năm. Sự nghiên cứu này quan trọng đến nỗi nó 


29 


đã trở thành một khoa học riêng biệt gọi là khoa cổ sinh 
vật học. 

Không như nhiều người tưởng, địa khai không phải chỉ 
là di hài, di cốt, di tích của cơ thể bị chôn vùi cách nay cả 
triệu năm. Ngày nay, người ta phân biệt ba thứ vật không 
bị hư thúi và còn giữ được dạng nguyên thủy. Nhưng địa 
khai cũng có thể là một cái “khuôn” do trầm tích giữ lại được 
cái dạng bên ngoài của một sinh hoặc thực vật. Trường hợp 
này gọi là hóa thạch thì đúng. Sau cùng, hóa thạch có thể 
chỉ là dấu vết - vết chân chẳng hạn - con vật để lại khi nó 
đi qua đất mềm, đất sét. 

Địa khai là một phần, một cơ phận của sinh vật, là phần 
cứng nhất của cơ thể sinh vật đó như xương hoặc răng - vì 
phần mềm đã bị tiêu hủy rồi - tuy nhiên cũng có trường hợp 
một số loài nhuyễn thể (như con sứa chẳng hạn, chứa tới 
99% là nước) mà vẫn là những hóa thạch nguyên vẹn. Có 
địa khai tìm thấy trong nước đá chẳng những còn giữ được 
đầy đủ xương mà còn nguyên vẹn cả da và lông. 

Kích cỡ của các địa khai, hóa thạch không đáng kể. Chẳng 
hạn có địa khai của con kiến nhỏ xíu sống cách nay bao 
nhiêu triệu năm được giữ nguyên vẹn trong hổ phách. Sự 
may mắn của hóa thạch, địa khai tồn tại được cho đến ngày 
nay hầu như tùy thuộc hoàn toàn vào chỗ nó đang sống khi 
nó bị hóa thạch. Hầu hết các hóa thạch đều là sinh vật biển. 
Bởi vì khi chết, cơ thể nó mau lẹ được lớp bùn bao bọc nên 
không kịp thối rữa. Những sinh và thực vật sống trên mặt 


30 


đất dễ bị tác động của không khí, khí hậu và các tác nhân 
khác phá hủy hoặc làm hư hại. 

Qua nghiên cứu các địa khai và hóa thạch, ta có thể biết 
về đời sống của sinh vật sống có khi cách nay cả mấy trăm 
triệu năm. Chẳng hạn một địa khai lấy được từ đá cho ta biết 
cách nay hằng bao nhiêu triệu năm có thời đại gọi là “thời 
đại bò sát” với những “quái vật” dài tới 24,5m và nặng tới 
40 tấn. Đó là những con khủng long. Những kiến thức ta có 
được về loài chim nguyên thủy là dựa trên cơ sở những địa 
khai của loài vật này mà người ta tìm được. 


ND: Nhiều người dùng từ “hóa thạch” để dịch hai từ tiếng Anh là fossil và 
petrification. Từ “hóa thạch” có lẽ chỉ nên dùng cho từ petrification, còn 
dùng cho cả từ fossil e không đủ nghĩa và không chỉnh. Bởi vì có nhiều 
sinh vật cổ đã hóa đá nhưng cũng có những sinh vật cổ không hóa đá. 
Cụ thể như ở dưới các lớp tuyết sâu vùng Sibérie, ngày nay thỉnh thoảng 
người ta còn đào được những con khổng tượng đã tuyệt diệt từ thời xa 
xưa. Nhưng nhờ vùi sâu dưới tuyết “ngàn năm” nên xác các cổ sinh vật 
này còn tươi đến nỗi chó sói còn giành nhau ăn được. Các cổ sinh vật 
này “chưa hóa đá” hay là không hóa đá. Chúng là “địa khai” nghĩa là đào 
được dưới đất. Địa khai có nghĩa rộng: nó có thể chỉ tất cả hay một phần 
hay chỉ là dấu vết của động hoặc thực vật còn sót lại, để lại dấu vết trên 
đá. Thí dụ như cái răng của một cổ sinh vật hoặc mảnh lá bị ép chỉ còn 
lại vết trên than đá chẳng hạn, hoặc một con sò đã “hóa đá”.. đều được 
gọi là “địa khai“ 


31 


”⁄4z⁄- Thời đại băng hà 
⁄7{_ đã thật sự chấm dứt chưa? 


Hầu hết mọi người đều nghĩ rằng thời đại băng hà xảy 
ra cách nay hàng bao triệu năm và nay chẳng còn dấu tích 
gì nữa. Nhưng các nhà địa chất thì nói rằng hiện ta đang 
ở giai đoạn cuối cùng của thời kỳ băng hà. Riêng đối với 
những ai đang sống trên đảo Greenland cho rằng họ đang 
sống trong thời kỳ băng hà thì cũng không phải là sai. 

Cách nay khoảng 25.000 năm, bất cứ ai sống ở miền 
Trung Mỹ ngày nay đều có thể quanh năm nhìn thấy tuyết 
và nước đá. Nước đá phủ kín suốt từ bờ biển Đông sang tới 
bờ biển Tây lên tới phía Bắc. Đây là thời kỳ băng giá cuối 
cùng. Trong thời kỳ này, phần lớn đất đai ngày nay là nước 
Mỹ, toàn bộ phần đất ngày nay là nước Canada và hầu hết 
Tây Bắc Âu ngày nay đều bị đè dưới tấm “thớt” nước đá dày 
tới hai ba trăm mét. 

Nếu bạn tưởng trong thời kỳ băng giá, thời tiết luôn luôn, 
quanh năm suốt tháng lạnh lẽo thì bạn lầm to. Thật ra nhiệt 
độ lúc đó chỉ thấp hơn nhiệt độ lúc hiện nay khoảng 6,7%C 
thôi. Cái khiến cho thời ấy được gọi là thời băng giá (hay 
băng hà) là vì mùa hè của nó mát chứ không nóng như 
hiện nay. Bởi vậy, trong những tháng hè, nhiệt độ không 
đủ để làm tan chảy tuyết, nước đá hình thành trong mùa 
đông. Tuyết và nước đá năm nay chưa kịp tan hết thì đã lại 
đến mùa đông. Nghĩa là tuyết và nước đá năm sau chồng 


32 


lên năm trước. Cứ như vậy năm này qua tháng kia, tuyết và 
nước đá cứ tích tụ và lần lần phủ kín lục địa Bắc Mỹ. 

Nhưng thời kỳ băng hà thực ra gồm bốn giai đoạn. Trong 
mỗi giai đoạn, nước đá hình thành và tràn về hướng Nam, 
sau đó tan chảy và rút trở lại phía Bắc cực. Người ta cho 
rằng hiện tượng đó xảy ra bốn lần. Thời kỳ lạnh - gọi là thời 
đóng băng - xen kẽ với thời kỳ ấm - gọi là thời kỳ “tan băng”. 
Tại Bắc Mỹ thời kỳ đóng băng lần thứ nhất được cho là đã 
xảy ra cách nay khoảng 2 triệu năm. Thời kỳ đóng băng thứ 
hai cách nay khoảng 1,250 triệu năm. Thời kỳ thứ ba cách 
nay khoảng 500 ngàn năm và thời kỳ cuối cùng cách nay 
khoảng 100 ngàn năm. 

Thời kỳ băng hà cuối cùng không diễn ra cùng một mức 
độ ở khắp nơi. Chẳng hạn, ở vùng đất nay là bang Wiscosin 
thì thời kỳ băng hà cuối cùng mới diễn ra cách nay vào 
khoảng 40 ngàn năm, ở vùng New England cách nay khoảng 
28 ngàn năm, ở Minnesota thì mới chỉ cách nay 15 ngàn 
năm mà thôi. Ở châu Âu, vùng đất thuộc nước Đức ngày 
nay, thời kỳ cuối của băng hà chỉ mới chấm dứt cách nay 17 
ngàn năm và ở Thụy Điển chỉ mới cách nay 13 ngàn năm. 


33 


%L. 3z : ký ` 
is. lại sao đến ngày nay 

“ ⁄ L$ ` « ` 
Z7) vân còn băng hà? 


Thời kỳ đầu của thời đại băng hà, ở vùng Bắc Mỹ ngày 
nay có thể coi là một lục địa nước đá cũng như Nam, Bắc 
Cực ngày nay vậy. 

Cả lục địa Bắc Mỹ bị “đè” dưới khối nước đá dày tới 4,5 
km. Xin nói rõ: dày tới 4 kilômét rưỡi! Khối nước đá ấy hình 
thành và tan chảy ít nhất cũng bốn lần trong thời kỳ băng hà. 

Trong thời băng hà, nhiều khối nước đá ở nhiều nơi trên 
trái đất không có cơ may tan chảy hết. Chẳng hạn toàn thể 
diện tích đảo Greenland ngày nay vẫn nằm dưới tấm “thớt” 
nước đá chỉ trừ một dải đất hẹp quanh đảo. Phía bên trong 
đảo, nước đá dày tới hơn 3 km. Nam cực là cả một lục địa 
bị bao phủ bởi một lớp nước đá dày từ 3 km đến 3,5 km. 

Bởi vậy, ta có lý do để nói rằng ở một vài nơi trên trái 
đất hiện nay, thời kỳ băng hà chưa chấm dứt vì khối băng 
hà ấy chưa tan chảy hết. Tuy nhiên hầu hết các băng hà 


34 


hiện đang tồn tại mới chỉ được hình thành trong thời 
gian gần thôi. Những băng hà này thường có dạng thung 
lũng băng. 

Ở khởi điểm, thung lũng băng có vách dốc như hình 
một rạp hát lớn. Tuyết từ trên trời, từ các đỉnh núi và bờ 
dốc cao rớt xuống. Tuyết này không chảy hết trong những 
tháng hè. Do đó, ngày càng dày lên. Đồng thời do sức ép từ 
tuyết bên trên, tuyết bên dưới tan chảy, tái đóng băng và 
đẩy bọt khí ra để trở thành nước đá. Do sức ép càng ngày 
càng lớn, khối nước đá bên dưới bắt đầu chậm chạp “bò” 
xuống thung lũng tạo thành “cái lưỡi” Đó chính là lúc băng 
hà bắt đầu di chuyển. 

Trên rặng núi Alpes bên châu Âu có tới 1200 băng hà 
như vậy. Ở các rặng núi như Pyrénée, Carpathes và Caucasus 
cũng đều có băng hà. Ở miền Nam Alaska có tới hàng chục 
ngàn băng hà như vậy. Có những “cái lưỡi” băng hà dài từ 
40 đến 80 kmI 


%3 › % 
.f1o¿- lại sao trong năm 


Z; y lại có các mùa? 

Ngay từ thời xa xưa con người đã muốn hiểu về sự thay 
đổi thời tiết trong các mùa. Tại sao mùa hè nóng, mùa đông 
lạnh? Tại sao ngày mùa xuân dài hơn ngày mùa đông? Tại 
sao đêm mùa đông dài hơn đêm mùa hè? 


35 


Ta đã biết trái đất chuyển động theo quỹ đạo vòng quanh 
mặt trời và đồng thời xoay quanh trục chính của nó như 
một con vụ (con quay). Sự kiện trái đất xoay quanh chính 
trục của nó sinh ra ngày và đêm. Nếu trục của trái đất - 
một đường thẳng tưởng tượng xuyên qua hai cực Bắc và 
Nam - thẳng góc với quỹ đạo của nó quanh mặt trời thì 
chẳng có mùa nào hết và ngày đêm trong năm lúc nào 
cũng bằng nhau. 

Nhưng trục của trái đất lại hơi nghiêng. Nguyên nhân 
của sự nghiêng là do sự kết hợp của nhiều lực tác động 
vào trái đất. Lực thứ nhất là sức hút của mặt trời. Lực thứ 
hai là của mặt trăng. Lực thứ ba là do chính trái đất tạo 
ra khi nó tự xoay quanh chính nó. Kết quả là trái đất quay 
quanh mặt trời theo thế nghiêng nghiêng. Và nó giữ cái 
thế nghiêng nghiêng ấy suốt năm này qua năm kia. Vì trục 
của trái đất luôn nhắm theo hướng không đổi là sao Bắc 
cực. Điều này có nghĩa là từng khoảng thời gian trong năm, 
có lúc cực Bắc trái đất hướng về mặt trời, có khoảng thời 
gian lại quay ra phía “ngoài”. Chính vì sự nghiêng này mà 
tia sáng của mặt trời có lúc hóa ra chênh chếch về phía 
bắc xích đạo, có khoảng thời gian chiếu thẳng vào xích 
đạo. Sự khác biệt này tạo nên các mùa khác nhau của từng 
miền trên trái đất. 

Khi Bắc bán cầu quay hướng về phía mặt trời thì những 
miền ở phía bắc xích đạo là mùa hè và những miền phía 
Nam bán cầu là mùa đông. Khi ánh sáng thẳng của mặt trời 


36 


chiếu vào Nam bán cầu thì nam bán cầu là mùa hè. Bắc bán 
cầu lại là mùa đông. Ngày dài nhất gọi là “hạ chí” và ngày 
ngắn nhất gọi là “đông chí“ Một năm có hai thời điểm trong 
đó ngày và đêm dài bằng nhau trên toàn trái đất, một ngày 
vào mùa xuân, một ngày vào mùa thu, một ngày là xuân 
phân (khoảng ngày 21/3) và ngày kia gọi là thu phân (23/9). 


b. ⁄„ 
-€0- Ẩm ướt, tại sao vậy? 
; \ 

Bạn lấy cục nước đá bỏ vào ly nước. Lát sau phía ngoài 
thành ly có những giọt nước đọng. Tưởng cái ly bị nứt rạn 
nên nước bên trong rịn ra ngoài thì bạn lầm to. Nước đọng 
trên thành ly là do hơi nước trong không khí gặp lạnh nên 
tụ lại đó. Độ ẩm của không khí tùy thuộc vào lượng hơi 
nước trong không khí. 

Trong không khí luôn luôn có nước ở thể hơi. Nhưng hơi 
ấy “loãng” quá nên ta không thấy được. Chỉ khi nó tụ lại, hay 
nói cách khác, khi mật độ hơi nước đậm đặc thì ta mới nhìn 
thấy. Không khí trong bất cứ vùng nào trên trái đất, bất kể 
mùa nào - kể cả ở sa mạc - cũng đều “ẩm” ở mức độ nào 
đó. Độ ẩm ở các vùng không giống nhau đã đành mà ngay 
trong một vùng, độ ẩm cũng không giống nhau trong từng 
mùa, thậm chí trong từng ngày. Có hai thuật ngữ để nói về 
độ ẩm là “độ ẩm tuyệt đối” và “độ ẩm tương đối”. 

Ẩm tuyệt đối là lượng hơi nước trong một thể tích không 
khí, nghĩa là có nhiều phân tử nước trong một centimét 


37 


khối. Lối nói: có x phân tử nước khối trong một centimét 
khối không khí thì nghe có vẻ khoa học lắm, nhưng về mặt 
thực tiễn nghe nó ngớ ngẩn lắm. Chẳng hạn, nếu bạn hỏi 
khí hậu có dễ chịu không, bạn được trả lời là “có x phân tử 
nước trong một centimét không khí” thì nếu bạn không bực 
mình cũng phải phì cười. Bởi vì câu trả lời đó không giúp 
bạn biết không khí ẩm hay khô. Độ ẩm của thân thể bạn dễ 
bốc hơi bao nhiêu bạn càng cảm thấy dễ chịu bấy nhiêu. 
Và khả năng bốc hơi nhiều, ít, nhanh, chậm của không khí 


sự 


tùy thuộc vào nhiệt độ chớ lối nói “ẩm tuyệt đối” chẳng cho 
ta biết gì về khả năng bốc hơi của thân thể ta, nghĩa là khí 
hậu dễ chịu hay khó chịu. 

“Ẩm tương đối” được diễn tả bằng lối nói phần trăm. 
Một trăm phần trăm có nghĩa là không khí đầy hơi nước 
đến mức “bão hòa” Vào những ngày nóng bức, khi nói ẩm 
tương đối là 90% có nghĩa là trong không khí có độ ẩm cao 


kinh khủng, và ngày đó là ngày rất khó chịu. 


36“ Sương mù là gì? 


cầu trả lời nghe đơn giản và có phần thơ mộng: Sương 
mù là mây sà xuống gần mặt đất, là là mặt đất! Không có 
sự khác biệt cơ bản giữa sương mù và mây bồng bềnh 
trôi trên trời cao. Khi mây bay là là trên mặt đất hay trên 
mặt biển thì gọi là sương mù. Sương mù thường được 
thấy vào ban đêm hay sáng sớm tại những vùng đất thấp 


38 


hay những nơi có nhiều hồ, ao, đầm lầy. Sương mù là do 
luồng khí lạnh trên cao đổ ập xuống mặt đất hoặc vùng 
nước có hơi nước (ẩm). 

Mùa thu thường có sương mù vì không khí giải nhiệt mau 
lẹ hơn đất hay nước. Vào lúc sẩm tối, sương mù nhẹ thường 
xuất hiện gần mặt đất ở những vùng đất thấp, trũng. Ban 
đêm mặt đất trở nên mát hơn nên không khí tiếp giáp với 
mặt đất cũng trở nên lạnh hơn. Chính tại nơi này, không khí 
lạnh gặp không khí ẩm hơn ở phía bên trên, thế là sương 
mù hình thành. 

Nói chung, sương mù ở thành phố dày đặc hơn sương 
mù ở quê. Bởi vì, không khí ở thành phố nhiều bụi và 
muội than hòa lẫn với các phân tử nước khiến cho sương 
mù “cản quang” nhiều hơn. Ngoài khơi đảo Newfoundland 
là nơi có nhiều sương mù nhất thế giới. Ở San Francisco 
thì ngược lại. Cơn gió nhẹ và mát lạnh ban mai thổi trên 
những đụn cát ấm, nếu đêm trước mưa làm ẩm cát thì 
hơi ẩm bốc lên gặp cơn gió nhẹ mát lạnh kia sẽ tạo thành 
sương mù dày đặc. 

Lý do khiến người ta thấy sương mù có vẻ dày đặc hơn 
mây là vì những hạt nước trong đám mây thì lớn hơn trong 
đám sương mù. Số lượng những hạt nước nhỏ thì hấp thụ 
nhiều ánh sáng hơn số lượng nhỏ những hạt nước lớn (như 
trong đám mây) vì vậy mà sương mù có vẻ như “đặc hơn”. 


39 


ẨM c5 # 
x2j~ Sương muối là gì? 
“ X M 

Mỗi buổi sáng, hai bên vệ đường, bạn thấy cái gì long 
lanh trên các lá cỏ, bạn đừng vội mừng vì tưởng đó là kim 
cương. Quả thật nó giống kim cương lạ thường, mà lại là 
kim cương loại tốt nữa kìa. Nhưng không, đó chỉ là những 
giọt sương hay là sương muối mà thôi. Vậy thì nó lại là một 
hiện tượng tự nhiên quá tầm thường? Vâng, tầm thường 
nhưng giải thích cách cấu tạo những giọt sương ấy cho lọt 
lỗ tai các nhà khoa học thì lại không dễ đâu. Giọt sương 
long lanh ấy được nói đến nhiều rồi. Bằng chứng là đã có 
nhiều quyển sách bề thế đề cập đến chúng rồi. Vậy mà vẫn 
cứ bị hiểu lầm. 

Kể từ thời cổ Hy Lạp cho đến cách nay gần hai trăm năm, 
người ta vẫn tin rằng sương muối là từ trên trời rớt xuống, 
giông giống như mưa. Có khác chăng là ở chỗ chúng không 
nhiều bằng mưa, không ồn ào bằng mưa mà thôi. Nhưng 
thực tế, sương muối không hề rơi rớt từ đâu xuống hết. 

Để hiểu được sương muối là gì, ta phải hiểu đôi chút về 
bầu không khí quanh ta. Trong không khí - như ta đã biết - 
không nhiều thì ít, ở đâu và lúc nào cũng “ẩm; nghĩa là chứa 
hơi nước, không khí ẩm lại chứa nhiều hơi nước hơn không 
khí lạnh. Khi không khí tiếp xúc với một diện tích lạnh, hơi 
nước - tức là “chất ẩm” trong không khí - tụ lại thành giọt 
nước nhỏ xíu đọng trên diện tích đó. Sương muối là thế đó, 
hình thành như thế đó. 


40 


Tuy nhiên, nhiệt độ trên diện tích đó phải hạ xuống đến 
một mức nào đó thì sương muối mới hình thành được. Mức 
nhiệt độ đó gọi là “điểm sương muối” (cũng như nhiệt độ 
100°C là “điểm sôi” của nước, nhiệt độ 0°C là “điểm đông đặc” 
của nước vậy). Chẳng hạn, thả một cục nước đá vào cái ly hay 
lon kim loại. Đợi cho đến khi nào thành ly, thành lon kia lạnh 
đến cái “điểm sương” thì sương mới bám vào thành ly, thành 
lon đó. Nhưng ở trong thiên nhiên thì sao? Trước hết, trong 
không khí ẩm phải có độ ẩm cần thiết. Rồi cái không khí ấm 
và ẩm đó tiếp xúc với diện tích mát hơn (nghĩa là có nhiệt 
độ thấp hơn nhiệt độ không khí). Sương muối không bám 
đọng dưới đất hay trên lòng đường nhựa, vì đất hay lòng 
đường vẫn giữ nhiệt độ (do mặt trời ban ngày tỏa xuống) 
ở cái mức cao hơn “điểm sương muối” Nhưng sương muối 
đọng bám vào cỏ, cây có nhiệt độ thấp hơn. Nếu vậy, tại 
sao ta lại nói sương muối đọng trên cây, trên lá không đích 
thực là sương muối? Lý do là trong số những giọt long lanh 
trên lá cây chỉ có một số nhỏ là sương muối, còn lại là giọt 
nước do chính lá cây đó tạo ra. Hơi ẩm của cây thấm qua các 
“khí khổng” trên lá. Đó là quá trình chuyển dịch nước đo cây 
hút dưới đất để nuôi dưỡng 
cây, lá. Quá trình này diễn ra 
cả trong ban ngày lẫn ban 
đêm. Nhưng ban ngày có 
ánh mặt trời làm khô lượng 
nước do cây tiếp cho lá. Ban 


41 


đêm, quá trình tiếp nước đó vẫn tiếp tục nhưng không có 
ánh mặt trời, là trở nên “mát, lạnh” hơn. Thế là sương muối 
hình thành trên lá. 

Ở vài nơi trên thế giới, sương muối tụ lại mỗi đêm có 
thể hứng vào chỗ chứa với số lượng đủ để làm nước uống 
cho súc vật. 

Ở Việt Nam, chỉ các tỉnh vùng núi Bắc bộ và một số vùng 
trung du phía Bắc mới có hiện tượng sương muối. Còn những 
giọt nước long lanh trên lá cây mà bạn thấy vào sáng sớm 
chỉ là sương mà thôi. 


N17 


#8“ Tại sao sấm lại đi sau chớp? 


MÀ và chớp là hai hiện tượng thiên nhiên đầu tiên khiến 
cho con người sơ khai sợ hãi và thần bí hóa nhiều nhất. Khi 
thấy chớp lóe lên kèm theo tiếng nổ ầm, tiếp đó là tiếng ù ù 
rền rền như tiếng trống liên hồi, người sơ khai tin rằng thần 
linh đang nổi cơn thịnh nộ. Và sấm, sét chính là cách thức 
thần linh trừng phạt con người. 

Để hiểu chớp, sét và sấm, 
ta cần nhớ lại những hiểu biết 
về điện. Nhưng trước hết, cần 
nói rõ chớp và sét tuy mang 
hai tên nhưng chỉ là một hiện 
tượng. Khi ta chỉ nhìn thấy tia 


42 


sáng nháy nháy mà không nghe thấy tiếng nổ, hoặc nghe 
rất xa, ta gọi đó là chớp. Khi thấy tia sáng lóe, tiếng nổ gần 
và lớn, ta gọi đó là sét. 

Ta biết rằng mọi vật liệu đều có khả năng nhiễm điện và 
tích điện - điện “dương” hoặc điện “âm”. Dương điện có sức 
hút rất mạnh đối với âm điện. Điện tích càng lớn thì sức hút 
nhau càng mạnh. Khi điện tích đạt tới cực điểm - nghĩa là 
đến mức “quá tải” - thì vật chứa điện sẽ bị “đập bể“. Sự phóng 
điện - đập bể bình chứa - chính là để giải tỏa sức căng do 
sự quá tải để làm cho hai điện tích đó được cân bằng về 
điện. Hiện tượng sét xảy ra theo đúng quá trình vừa mô tả. 

Một đám mây chứa điện tích trái với điện tích của một 
đám mây khác hoặc với điện tích của một vật ở dưới đất 
(cái nhà chẳng hạn). Khi điện áp giữa hai vật chứa đủ mạnh 
để có thể “bẻ gãy” sự ngăn cách của không khí giữa chúng 
với nhau thì một tia lửa điện bật lên. Sự phóng điện sẽ theo 
con đường có sức đề kháng yếu nhất. Do đó, chớp thường 
ngoằn ngoèo chữ chỉ là vậy. 

Khả năng dẫn điện của không khí tùy thuộc nhiệt độ, 
tỷ trọng và độ ẩm. Không khí khô là vật cách điện rất tốt. 
Nhưng không khí ẩm lại là vật dẫn điện khá tốt. Đó là lý do 
tại sao khi đã bắt đầu mưa rồi thì sấm chớp cũng giảm lần 
rồi ngưng. Không khí ẩm tạo thành vật dẫn điện khiến cho 
các đám mây điện tích có thể “giao lưu” một cách thoải mái 
nên không có trường hợp tích điện quá căng nữa. 


43 


Thế còn sấm là gì? Khi có hiện tượng phóng điện, không 
khí quanh chỗ bị dãn ra sau đó co lại cực nhanh. Sự đụng 
chạm giữa dãn và co cực nhanh và mạnh giữa hai luồng khí 
này gây ra tiếng nổ. Tiếng rền rền chính là tiếng vang của 
sấm từ các đám mây khác phản dội lại. 

Ánh sáng truyền đi với vận tốc 300.000 km/giây, trong 
khi đó âm ba (tức sóng âm) chỉ truyền đi với vận tốc 340 
m/giây trong không khí, do đó ta luôn thấy chớp rồi sau đó 
mới nghe thấy sấm. 


`... 
x@4~ Cầu vồng là gì? 
⁄“ 7 \ 

Cầu vồng là một hiện tượng tự nhiên đẹp đẽ nhất. Ngay 
từ thời xa xưa, cầu vồng đã gây cho con người biết bao nhiêu 
ngạc nhiên và tò mò muốn biết nó là cái gì? Ngay đến như 
Aristotte, một đại triết gia thời cổ Hy Lạp cũng đã tìm cách 
giải thích hiện tượng cầu vồng. Ông cho rằng cầu vồng là 
do mưa phản xạ ánh sáng mặt trời. Nhưng giải thích như 
ông là... sail 

Ánh sáng mặt trời thông thường - mà ta gọi là ánh sáng 
trắng - thực ra là ánh sáng pha trộn các màu. Có lẽ bạn đã 
thấy ánh sáng phản chiếu từ mép một tấm kiếng hoặc từ 
cái bọt xà phòng rồi chứ? Bạn thấy nó lấp lánh màu ngũ 
sắc? Đó, ánh sáng “trắng” bị tán sắc thành các màu: đỏ, cam, 
vàng, lục, xanh, tím. Một dụng cụ có khả năng làm tán sắc 
ánh sáng “trắng” là cái lăng kính. Ánh sáng trắng qua lăng 


44 


kính sẽ bị phân tán thành một dải màu khít bên nhau. Giải 
băng màu này gọi là “quang phổ. 

Cầu vồng, thực chất, chỉ là quang phổ có hình bán nguyệt, 
tức là một dải màu do ánh sáng xuyên qua nước mưa - là 
một thứ lăng kính - bị tán sắc mà ra. Người ta chỉ nhìn thấy 
cầu vồng lúc trời vừa mưa vừa nắng. Nhưng nếu lấy bạn làm 
trung tâm, mặt trời phía sau lưng, mưa phía trước mặt thì 
bạn không thể thấy cầu vồng. Mặt trời chiếu qua vai bạn 
rọi vào đám mưa. Mây và mưa là “lăng kính” làm tán sắc ánh 
sáng mặt trời. Vậy muốn nhìn thấy cầu vồng thì mặt trời, 
con mắt của bạn, điểm giữa của cung cầu vồng phải nằm 
trên một đường thẳng. 

Nếu mặt trời ở quá cao so với chân trời thì không thể 
vạch được một đường thẳng như vừa nói. Đó là lý do vì 
sao ta chỉ thấy cầu vồng vào lúc sáng sớm và lúc xế chiều. 
Cầu vồng buổi sáng có nghĩa là mặt trời ở phía tây và mưa 
ở phía đông. 

Những người mê tín thường tin rằng cầu vồng là một 
điểm gở vì các linh hồn đã theo cầu vồng đi lên trời. Do đó, 
có cầu vồng có nghĩa là có người sắp chết. 


45 


N \ ⁄ ° 2 W\ z 
(25:- lại sao ở miễn xích đạo 
z4 ° 


7+ trời lại nóng? 


Mỗi khi nhìn vào mô hình quả địa cầu, bạn thường thấy 
một đường chỉ đỏ bao quanh ở chính khúc giữa và chia địa 
cầu thành hai bán cầu bằng nhau. Sợi chỉ đỏ đó tượng trưng 
cho xích đạo. Thật ra xích đạo chỉ là một đường tưởng tượng. 
Nếu dùng tàu bay, nhất là tàu thủy từ nam lên bắc hoặc 
từ bắc xuống nam bạn chẳng bị một sợi chỉ đỏ nào chắn 
ngang bao giờ. Tuy nhiên mỗi khi đi ngang qua xích đạo, 
các thủy thủ đều có lệ làm một nghi thức “xuyên xích đạo”. 

Chữ “xích đạo” theo tiếng La tỉnh có nghĩa là bằng nhau. 
Đây là đường tưởng tượng chia địa cầu thành hai phần bằng 
nhau. Những đường tưởng tượng khác song song với xích 
đạo gọi là vĩ tuyến. Đường xích đạo gọi là vĩ tuyến 0. Từ vĩ 
tuyến 0 ngược lên Bắc bán cầu, vĩ tuyến đầu tiên là bắc vĩ 
tuyến 1, kế đó là bắc vĩ tuyến 2... cứ như vậy lên đến Bắc 
cực. Từ xích đạo xuống phía nam thì vĩ tuyến đầu tiên gọi 
là nam vĩ tuyến 1. Cứ như vậy cho đến Nam cực. 

Xuất phát từ Bắc cực đi xuống phía xích đạo, thoạt tiên 
là miền cực đới, xuống nữa là miền ôn đới, xuống nữa là 
miền nhiệt đới (bắc), qua xích đạo là miền nhiệt đới (nam), 
ôn đới (nam) và cực đới (nam). Miền xích đạo từ xích đạo 
lên tới 23,5 vĩ độ bắc và 23,5 vĩ độ nam. Trong miền này ánh 
sáng mặt trời rọi xuống hầu như theo đường thẳng đứng. 


46 


Do đó khí hậu miền này nóng. Ta hãy tìm hiểu xem tại sao 
vậy? Ta đã biết trục trái đất nghiêng so với mặt phẳng quỹ 
đạo quanh mặt trời đúng 23,5 độ. Do sự nghiêng này, khi 
quay quanh mặt trời, trái đất bị ánh sáng mặt trời khi thì 
chiếu thẳng góc vào phía bắc xích đạo, khi thì thẳng góc 
với phía nam xích đạo. Tuy nhiên, sự chiếu thẳng này không 
thể vượt quá 23,5 vĩ độ bắc hoặc nam. 

Sự kiện này giải thích tại sao miền xích đạo là miền duy 
nhất trên địa cầu bị mặt trời chiếu thẳng quanh năm và do 
đó khí hậu miền này nóng quanh năm. 


*%ã ⁄„ 
z6 Khói là gì? 

Khói là kết quả sự cháy không hoàn toàn của một loại 
chất đốt nào đó. Điều này có nghĩa là nếu chất đốt hoàn 
toàn cháy hết thì không có khói. 

Các loại chất đốt - nhất là dầu khí - gồm carbon, 
hydro, oxy và nitơ và một ít sulfure, 
có thể thêm tí ti than kim loại. Nếu 
chất đốt - dầu - cháy hoàn toàn thì 
sản phẩm của sự cháy hoàn toàn này 
sẽ là khí carbon dioxide, hơi nước và 
khí nitơ tự do. Tất cả những chất khí 
này đều độc hại. Nếu trong chất đốt - 
nhiên liệu, dầu - có sulfure chẳng hạn, 


47 


những phần tử cực nhỏ của sulfure dioxide cũng bị nhả ra. 
Và khi những phần tử khí này tiếp xúc với không khí ẩm, 
nó trở thành acid. 

Để có sự cháy hoàn toàn, nhiều nhiên liệu phải có đủ 
không khí để có sự oxy hóa hoàn toàn ở nhiệt độ cao. Rất 
khó thỏa mãn yêu cầu này nhất là với nhiên liệu thể rắn. Do 
đó kết quả của sự cháy không hoàn toàn là khói. Anthracite 
và than đá có thể cháy mà không có khói vì chúng không 
chứa chất nào có khả năng bốc hơi. Nhưng loại than đá bi- 
tumin phân hủy ở nhiệt độ khá thấp nên phóng ra các chất 
thải: các chất này kết hợp với bụi và than để tạo nên khói. 

Không khí trong bất cứ thành phố nào cũng đều có vô số 
những hạt nhỏ, đặc bay lơ lửng nhưng không hẳn là khói. 
Nó có thể chứa bụi, các chất thuộc về thực vật hay chất nào 
khác. Tất cả những chất này sớm muộn gì cũng bị sức hút của 
trái đất kéo xuống. Trong các thành phố nhỏ hoặc ở ngoại ô 
các thành phố lớn, hàng năm, một dặm vuông có thể nhận 
được từ 75 đến 100 tấn các loại bụi này. Ở các thành phố 
công nghiệp lớn thì con số này có thể lớn hơn đến 10 lần. 

Khói có tác hại rất lớn cho sức khỏe, tài sản và thực vật. 
Tại những thành phố lớn, nó làm giảm cường độ ánh sáng, 
đặc biệt là tia cực tím. 

Nếu gió không làm tan khói đi thì có lẽ tại thành phố 
ngày nào cũng có sương mù. Trong thực tế, nơi có nhiều 
khói - sương mù thì tỷ lệ bệnh phổi và tim tăng cao. Tác động 


48 


của khói vào thực vật hết sức tai hại. Nó gây trở ngại cho 
sự “thở' của các “lỗ khổng” - tức là cái “lỗ mũi” của thực vật 
và che khuất ánh sáng mặt trời rất cần thiết cho quá trình 
diệp lục hóa của lá cây. Đã có nhiều lúc acid trong khói trực 
tiếp hủy hoại thực vật. Bạn có bao giờ nghe nói “mưa acid” 
chưa? Nó đó, khói kết hợp với các phân tử nước và trong 
khói có nhiều phân tử acid như acid sulfuric... Mưa acid có 
khả năng tiêu diệt cả rừng cây, làm ô nhiễm nước uống... 

Ngày nay người ta đang nỗ lực làm giảm khói và ngăn 
ngừa sự tác hại do khói gây ra. 


3ó Sương khói là gì? 


“ TfoÀg khoảng từ ngày 4 đến ngày 9 tháng 12 năm 1952, 
riêng tại thành phố Luân Đôn có khoảng 4000 người chết 
vì hậu quả của sương khói. Vậy sương khói là gì và tại sao 
nó lại nguy hiểm? 

Tại nhiều thành phố, sự kết hợp của nhiều loại khí và hơi 
công nghiệp lan trong không khí đã tạo nên một loại sương 
mù đặc biệt gọi là sương khói. Từ smog là từ kết hợp của 
hai từ smoke (khói) và fog (sương mù). Hít phải thứ sương 
khói này, nhiều người bị ho. Nếu có nhiều khói và những 
hạt li tỉ lẫn trong sương khói thì rất độc. 

Ngày nay, trong không khí lúc nào cũng có bụi. Bụi là 
những hạt chất rắn nhỏ li tỉ bay lơ lửng trong không khí. Bụi 


49 


có thể từ dưới mặt đất bốc lên, có thể do hoạt động của núi 
lửa, do sự cháy rừng và do khói xe hơi, khói nhà máy thải 
ra và nhất là các chất thải của các nhà máy sản xuất hoặc 
sử dụng hóa chất. Số lượng bụi trong không khí khó mà tin 
được. Người ta ước lượng nước Mỹ mỗi năm “hứng” được 43 
triệu tấn bụi trong đó có 31 triệu tấn do nguồn tự nhiên, số 
còn lại 12 triệu tấn là do con người tạo ra. 

Dĩ nhiên, các thành phố lớn “hứng” được nhiều bụi nhất. 
Tính trên mỗi dặm vuông, thành phố Detrolt hàng năm lãnh 
72 tấn, New York 69 tấn, Chicago 61 tấn, Pittburg 46 tấn và 
Los Angeles 33 tấn. Nếu tính khu vực trong một thành phố 
thì khu có nhiều nhà máy, mỗi dặm vuông có thể hứng 
được 200 tấn mỗi năm. 

Đây là vấn đề quan trọng liên can đến sức khỏe trong 
các thành phố lớn. Do đó người ta phát động nhiều chiến 
dịch rầm rộ đòi hỏi phải tìm mọi cách để làm giảm lượng 
bụi công nghiệp trong thành phố. Những nhà máy tạo ra 
nhiều bụi phải tìm cách làm sao vừa giảm lượng bụi vừa làm 
cho bụi không lan tỏa ra, người ta dùng nhiều phương cách 
và nhiều phương tiện. Kể cả phương tiện phun hơi nước để 
các hạt bụi bị ướt, nặng và rớt xuống đất. Nhưng vấn đề bụi 
nguy hiểm trong không khí - tức là sương khói - vẫn chưa 
được giải quyết một cách rốt ráo. 


50 


; 5. Kích cỡ một nguyên tử 
Z7 là bằng nào? 

Nên nói trước: tất cả những hiểu biết của ta hôm nay 
về nguyên tử có thể bị thay đổi vào ngày mai. Bởi vì trong 
khoa học thường xuyên phát hiện ra những điều mới lạ về 
nguyên tử, nhất là từ khi có máy “nghiền” nguyên tử ra đời. 

Atom - nguyên tử - tiếng Hy Lạp có nghĩa là nhỏ quá đến 
nỗi không phân chia ra được nữa. Người Hy Lạp cho rằng 
nguyên tử là hạt nhỏ nhất của bất kỳ chất nào. 

Ngày nay, chỉ mới tìm trong nhân của một nguyên tử, 
người ta đã phân định được trên hai chục loại hạt khác 
nhau. Các nhà khoa học cho rằng hạt nguyên tử chỉ được 
tạo nên bởi những hạt điện tử (electron), dương điện 
tử (proton), trung hòa tử (neutron), positron, neutrino, 
meson và hyperon. Electron là hạt mang điện âm. Hạt 
proton nặng gấp 1,386 lần hạt electron và mang điện 
tích dương. Hạt neutron nặng hơn nữa và không mang 
điện tích nào. Hạt positron kích cỡ cũng bằng hạt elec- 


51 


tron và mang điện tích dương. Hạt neutrino kích cỡ bằng 
1/1000 hạt electron và không mang điện tích. Hạt meson 
hoặc mang điện tích dương hoặc mang điện tích âm. Hạt 
hyperon lớn hơn hạt proton. 

Bằng cách nào các hạt này dính với nhau? Đó vẫn là còn 
là điều bí mật ngay cả với cả các nhà khoa học. Nhưng các 
hạt này đã tạo thành các nguyên tố và các nguyên tố đều 
khác nhau. Sự khác nhau đầu tiên là ở trọng lượng. Vì vậy 
các nguyên tố được sắp hạng theo trọng lượng, chẳng hạn 
nếu lấy trọng lượng của một nguyên tử hydro làm đơn vị 
(“1”) thì trọng lượng của một nguyên tử sắt là 55, tức là một 
nguyên tử sắt nặng gấp 55 lần nguyên tử hydro. 

Nhưng trọng lượng này là quá, quá nhỏ. Một nguyên tử 
hydro chỉ cân nặng có một phần triệu, triệu, triệu gram. Để 
có khái niệm về một nguyên tử nhỏ như thế nào, ta xem 
một gram hydro có bao nhiêu nguyên tử. Câu trả lời là con 
số 6 kèm theo hai mươi ba con số không (zéro). Nếu cứ lấy 
một giây đồng hồ ta đếm được một nguyên tử thì ta phải 
để ra một khoảng thời gian là 10 ngàn triệu triệu năm mới 
đếm hết được số nguyên tử trong một gram hydro. 


¬-. 
-& Nguyên tử năng là gì? 

Nguyên tử năng là năng lượng thu được từ nguyên tử. 
Mỗi nguyên tử đều chứa những hạt năng lượng. Lực đã làm 


52 


cho thành phần của các nguyên tử “dính” lại với nhau. Trong 
nguyên tử năng, hạt nhân nguyên tử là nguồn năng lượng 
và năng lượng này được phóng ra khi nguyên tử bị “đập 
bể”. Có hai cách để thu được năng lượng nguyên tử. 

Cách thứ nhất là “tổng hợp” (fusion) và cách thứ hai là 
“phân hạch” Tổng hợp là kết hai nguyên tử thành một. Sự 
tổng hợp nguyên tử sẽ giải tỏa một năng lượng kinh hồn 
dưới dạng nhiệt. Hầu hết năng lượng do mặt trời phóng ra 
là do sự tổng hợp nguyên tử mà ra. Và đó là một dạng của 
nguyên tử năng. 

Dạng khác của nguyên tử năng là do quá trình phân hạch. 
Quá trình phân hạch diễn ra khi một nguyên tử bị tách ra 
làm hai. Đây là nguyên tắc để chế tạo bom nguyên tử. Nhà 
bác học “tách” một nguyên tử ra làm hai bằng cách bắn 
những hạt khác - hạt neutron chẳng hạn - vào một nguyên 
tử. Chẳng phải lúc nào bắn “đạn neutron” vào nguyên tử 
ta cũng có thể tách nguyên tử ấy ra đâu. Trên thực tế, hầu 
hết các nguyên tử đều hầu như không thể tách ra được. 
Nhưng có thể tách được nguyên tử uranium và plutonium 
với phương tiện và điều kiện thích hợp. 

Một dạng uranium gọi là “U.235” (hay là uranium đồng 
vị). Một nguyên tử uranium đồng vị có thể bị hạt neutron 
bắn bể làm hai. Và khi đó, bạn biết có bao nhiêu năng lượng 
được phóng ra không? Chỉ một pound (khoảng 450g) có 
thể cho một năng lượng bằng một triệu pound than đá đốt 


53 


cháy hoàn toàn, chỉ cần một viên uranium xíu xíu là có thể 
tạo ra đủ năng lượng để dùng cho cả một cái tàu thủy lớn 
hay một cái máy điện. 


NI 1 
„ @0J~ Radium là gì? 
⁄ 3#-À 

Radium là chất phóng xạ. Thế nhưng phóng xạ là gì? Ta 
đã biết, bất cứ nguyên tố nào cũng do nguyên tử cấu thành. 
Hầu hết các nguyên tử đều “bền”, nghĩa là nó không thay 
đổi theo thời gian, không bị “biến chất/ bị “phân rã“ Hiện 
tượng này gọi là phóng xạ. 

Một nguyên tử khi bị phân rã đều phóng ra “tia” ở một 
tốc độ nào đó. Dù làm cách nào thì tốc độ của tia này cũng 
không đổi, nghĩa là cũng không nhanh cũng không chậm 
hơn. Tốc độ phóng của mỗi nguyên tố cũng khác nhau. Có 
nguyên tố phóng nhanh, có nguyên tố phóng chậm. Nhưng 
mỗi nguyên tố có một tốc độ nhất định, dù làm cách nào 
cũng không thể tăng hoặc giảm tốc độ phóng của nó. 

Trường hợp chất radium thì quá trình phóng tia của chất 
này diễn tiến hoài hoài cho đến khi chất radium biến thành 
chì. Chẳng hạn trong khoảng thời gian là 1590 năm, một 
nửa gram radium sẽ biến thành những nguyên tử có nguyên 
tử lượng thấp hơn và 1590 năm nữa thì một nữa còn lại sẽ 
biến đổi. Cứ như vậy, radium biến thành chì. 

Ông bà Curie đã phát hiện ra uradium. Họ biết uradium 
phóng ra các tia không nhìn thấy được bằng mắt thường, 


54 


nhưng họ cảm thấy đó phải là chất gì khác nữa có năng lượng 
cao. Thoạt tiên, họ tìm thấy chất polonium, một nguyên tố 
phóng xạ khác và sau cùng họ thành công trong việc cô lập 
được một hạt radium. 

Radium phóng ra ba loại tia được đặt tên là tia alpha, 
tia béta và tia gamma. Tia gamma là thành phần chuyển 
động nhanh nhất của hơi hélium. Tia béta là electron chuyển 
động nhanh nhất. Tia gamma cũng giống như tia X nhưng 
có tính xuyên thấu mạnh hơn. Phóng bất cứ tia nào trong 
ba tia này vào một nguyên tử của một nguyên tố nào đó 
thì đều có thể làm cho nguyên tử của nguyên tố ấy bị biến 
chất. Sự biến chất này gọi là “sự biến đổi nguyên tử” (atomic 
transmutation). 


N. s7 
x-@1~ Phóng xạ là gì? 

í Ngày nay không ít người nói đến và lo lắng vì phóng xạ. 
Thử bom nguyên tử tạo ra phóng xạ. Và đó là vấn đề lớn 
nhất mà nhân loại ngày nay phải đương đầu. Người ta nhận 
thức được tai họa và sự nguy hiểm của phóng xạ. Nhưng hỏi 
phóng xạ là gì thì không phải là điều mà ai cũng trả lời được. 

Ta bắt đầu chuyện phóng xạ bằng cách mô tả cấu trúc 
một nguyên tử. Nguyên tử của bất kỳ nguyên tố nào cũng 
đều giông giống như nhau và giông giống như cấu trúc 
hệ mặt trời. Trong hệ mặt trời thì mặt trời là hạt nhân, là 


55 


trung tâm. Xoay quanh mặt trời 
là các hành tỉnh theo một quỹ 
đạo nhất định. Trong nguyên tử 
cũng có hạt nhân trung tâm gọi 
là nucleus và các hành tỉnh là các 
hạt điện tử. Nguyên tử có thể có 
1, 2, 3... hạt tích điện dương tùy 
từng nguyên tố. 


Sự phóng xạ xảy ra khi có một cái gì khiến cho nguyên tử 
phóng ra một hay hai hạt từ chính hạt nhân của nó. Đồng 
thời nguyên tử cũng phóng ra năng lượng dưới dạng tia 
(tia gamma). 

Có một vài nguyên tố tự nó có khả năng phóng xạ, nghĩa 
là có một vài nguyên tố thường xuyên “loại bỏ” các hạt của 
nó. Ta gọi hiện tượng này là “tách hạt” hoặc “phân rã”. Khi 
những hạt bị tách, bị phóng ra thì nguyên tố trải qua quá 
trình biến chất. Theo cách này, chất (nguyên tố) radium - có 
khả năng tự phóng xạ - phóng ra các hạt tức là liên tục phân 
rã để biến thành chất chì. 

Các nhà khoa học đã biết cách tạo ra sự phóng xạ nhân 
tạo bằng cách dùng các hạt “bắn” vào nguyên tử của một 
nguyên tố nào đó làm cho nguyên tố - và qua đó làm cho 
nguyên tố đó - bị tách, bị phân rã, bị biến chất, nghĩa là trở 
nên phóng xạ. Nguyên tử bị bắn cũng phóng ra năng lượng. 
“Máy nghiền nguyên tử" được chế tạo dựa trên nguyên lý này. 


56 


Tại sao phóng xạ lại nguy hiểm cho con người? Ta hãy 
hình dung những hạt được phóng ra từ “máy nghiền” Khi 
hạt này bắn vào một nguyên tử thì làm cho nguyên tử ấy bị 
tách, bị phân rã nghĩa là làm biến đổi hóa tính của nguyên 
tử đó. Nếu những hạt đó bắn vào tế bào sống thì chắc chắn 
nó cũng gây ra những biến đổi như vậy. Những hạt đó, “đốt 
cháy, hủy hoại” da, hồng huyết cầu và gây ra những biến 
đổi khác trong các tế bào khác. 

Sự phóng xạ, tuy vậy, lại hữu ích cho con người bằng 
nhiều cách nhưng không phải là không nguy hiểm và tác 
hại. Nó là một con dao hai lưỡi rất sắc bén, nếu người sử 
dụng nó sơ sẩy thì khó tránh khỏi tai họa. 


Năm 1895, nhà bác học người Đức tên là Wilhelm Roent- 
gen đã phát hiện ra tia X. Do đó, thay vì gọi là tia X người 
ta cũng gọi tia Roentgen để tưởng nhớ công ơn của ông. 

Tia X có tính xuyên thấu giống như tia sáng thường. Nó 
khác tỉa sáng thường ở độ dài bước sóng và năng lượng. Độ 
dài sóng ngắn nhất phát ra từ ống tia X chỉ bằng một phần 
ngàn một phần triệu độ dài sóng của tia sáng màu lục. Nhờ 
độ dài sóng cực ngắn, tia X có thể xuyên thấu qua những 
chất mà tia sáng thường không thể xuyên qua. Độ dài sóng 
càng ngắn thì mức xuyên thấu càng mạnh. 


57 


Tia X được tạo ra từ ống tia X (X ray tube), không khí được 
rút ra khỏi ống cho đến khi chỉ còn một phần một trăm triệu 
lượng không khí lúc đầu (tức là gần như chân không). Trong 
ống - thường làm bằng thủy tỉnh - có hai điện cực. Một gọi 
là ca-tốt (cực âm) chứa âm điện. Bên trong cực này là một 
lõi bằng dây “tung-ten” có thể bị hun nóng bằng dòng điện 
để có thế phóng các hạt electron đi. Cực kia gọi là “a-nốt” 
được dùng làm mục tiêu tác xạ. 

Các hạt electron được bắn từ “ca-tốt” sang mục tiêu 
“a-nốt” với tốc độ rất lớn vì sự khác biệt giữa “ca-tốt” và 
“a-nốt” Tốc độ ấy có thể từ 96.000 km tới 280.000 km/giây. 


Mục tiêu (a-nốt) có thể là một thỏi hay một cuộn 
dây tung-ten có chức năng “thắng gấp” các “viên đạn 
electron. Hầu hết năng lượng của các electron này sẽ biến 
thành nhiệt, phần còn lại thành tia X và thoát ra khe miệng 


lộ 


ống phía dưới. 

Bạn có bao giờ tự hỏi: làm thế nào mà với tia X lại có thế 
chụp được hình phổi, xương của bạn? Hình quang tuyến 
X trên phim thật ra chỉ là “cái bóng” (shade) của cơ phận 
được tia X rọi vào. Tia X xuyên qua phần cơ phận được rọi 


58 


và để lại “cái bóng” của cơ phận đó trên phim. Phim được 
phết ở cả hai phía một chất nhũ tương rất nhạy. Sau khi đã 
“bắt hình” thì đem “tráng” như phim thường vậy. Xương và 
những gì tia X xuyên qua dễ dàng thì sẽ để lại trên phim 
cái bóng của nó. 

Ngày nay, X quang giữ một vai trò quan trọng trong y 
khoa, khoa học, kỹ nghệ và là một trong những dụng cụ 
hữu ích nhất của con người. 


`. /, 
ấ @3Jj~ Cái gì tạo ra ảo ảnh? 
* dì tạ 

Hãy tưởng tượng một lữ hành trong sa mạc đang khát 
khô cả cổ mà nhìn thấy xa xa có một cái hồ nước trong veo, 
phản chiếu hàng cây bên hồ. Ông ta rảo bước tiến tới “cái 
hố” kia. Nhưng rồi hình ảnh cái hồ kia mờ dần đi. Cuối cùng, 
trước mắt ông, hồ đâu cây đâu chẳng thấy, chỉ thấy trên trời 
nắng đổ lửa, dưới là biển cát trải dài tới tận chân trời. Hình 
ảnh cái hồ nước mà người lữ hành nhìn thấy phía xa xa kia 
- tuy là ngay trước mắt - thật ra chỉ là ảo ảnh. 

Cái gì đã tạo ra ảo ảnh? Đó là cái trò tỉnh quái mà thiên 
nhiên đã bày ra trước mắt để lừa gạt ta chơi vậy thôi. Nhưng 
thiên nhiên cũng chỉ có thể chơi cái trò ấy khi có một số điều 
kiện nhất định trong khí quyển. Trước hết, nên hiểu rằng phải 
có một vật thật - một cái hồ có bóng cây soi mình trên nước 
là một cái hồ có thật - thì mới có một vật ảo (hay ảo ảnh). 


59 


Au 


Và chỉ thấy ảo ảnh khi ánh sáng của vật thật ấy “đập” vào 
mắt ta. Thông thường, ánh sáng truyền theo đường thẳng. 
Vậy, nếu ta nhìn quá về phía xa, ta chỉ nhìn thấy những vật 
ở phía bên trên chân trời. 

Ta trở lại cái trò lừa gạt bằng ánh sáng của khí quyển. 
Nhiệt làm cho không khí giãn nở. Trong sa mạc, lớp không 
khí sát với mặt cát nóng bỏng bị “giãn; bị “loãng” hơn lớp 
không khí phía bên trên. Lớp không khí bên trên đóng vai 
tấm gương (kiếng soi). Đối vật - tức là vật thật - có thể ở ngoài 
tầm mắt ta, nó nằm đâu đó phía dưới chân trời. Nhưng những 
tia sáng chiếu từ vật thật phản chiếu lên, gặp lớp không khí 
“đặc” hơn phía trên, sẽ bị khúc xạ (phản xạ). Tia phản khúc 
xạ đó đập vào mắt ta. Do đó, ta thấy vật thật như thể nó ở 
phía bên trên chân trời nhưng trong tầm mắt ta. Thật sự là 
ta đang nhìn thấy “hình ảnh” của vật thật chớ không phải 
là nhìn thấy chính vật thật. Nếu ánh sáng phản chiếu một 
hồ nước, ta sẽ nhìn thấy “hình ảnh” hồ nước. Nếu ánh sáng 
phản chiếu một lâu đài, ta sẽ nhìn thấy “hình ảnh” một lâu 
đài lớn trong một tấm gương lớn làm bằng... không khí. 

Chẳng cần phải vào tận sa mạc mới thấy được ảo ảnh. 
Vào một buổi trưa nắng, trên quốc lộ, bạn thấy đoạn đường 
phía xa xa trước mắt hình như bị ướt. Trời nắng chang chang, 
mưa ở đâu ra? Ảo ảnh đó bạn! Cái mà bạn nhìn thấy “ươn 
ướt” thật ra chỉ là ánh sáng từ bên trên đã bị không khí nóng 
trên mặt đường khúc xạ nên ta tưởng nó nằm ngay trên mặt 


60 


đường. Ở ngoài biển cũng có thể có ảo ảnh. Mà ảo ảnh ở 
ngoài biển mới là kỳ quái: ta thấy con tàu đang lướt sóng 
trên trời! Trường hợp này là không khí nằm phía bên trên 
mặt biển lạnh (mát) hơn lớp không khí bên trên. Con tàu ở 
xa khuất phía dưới chân trời có thể được nhìn thấy do ánh 
sáng từ con tàu bị lớp không khí phía bên trên khúc xạ và 
truyền đến mắt ta. 

Một trong những ảo ảnh nổi tiếng nhất thế giới thường 
diễn ra ở eo biển Messina. Cả thành phố Messina phản ánh 
lên trời khiến cho ta nhìn thấy thành phố ấy như đang ở 
trên trời. Người Ý gọi hiện tượng này là Fata Morgana - đặt 
theo tên của Morgan Le Fay, một nàng tiên quỷ quái đã 
tạo ra ảo ảnh này. 


NT ⁄„ 
s Tốc độ âm thanh? 

Mỗi khi có một âm thanh phát ra có nghĩa là có một cái 
gì đó bị rung (dao động). Rung có nghĩa là chuyển động 
qua lại thật nhanh. Nhưng có một cái gì đó bị dao động, 
không có nghĩa là tất nhiên ta nghe được âm thanh đó. Âm 
thanh cần một cái gì đó “chuyên chở" nó từ nguồn âm đến 
tai ta thì lúc đó ta mới nghe thấy. “Cái gì đó chuyên chở âm 
thanh” chính là “môi trường âm”. Môi trường có thể là bất 
cứ thứ gì - chất khí (không khí), chất lỏng (nước), chất đặc 
(đất chẳng hạn). Người da đỏ thường áp tai xuống đất để 
nghe tiếng động từ xa. 


61 


Không có môi trường, không có âm thanh! Nếu tạo ra 
được một khoảng không hoàn toàn trống rỗng (không có 
không khí..), âm thanh không thể truyền đi được. Lý do vì 
âm thanh được truyền đi dưới dạng sóng ta gọi là âm ba. 
Vật dao động khiến cho các phân tử của những vật (chất) 
khít bên nó dao động lên theo. Mỗi hạt truyền chuyển động 
cho hạt bên cạnh. Kết quả là sóng âm (âm ba). 

Vì môi trường trong đó âm được truyền đi có thể từ gỗ 
qua không khí đến nước nên hiển nhiên là sóng âm cũng 
được truyền đi theo những tốc độ khác nhau. Vậy khi được 
hỏi âm truyền đi theo tốc độ nào thì trước khi ta trả lời, ta 
phải hỏi lại: “Âm được truyền đi trong môi trường nào?” Biết 
được môi trường truyền âm thì mới nói được tốc độ âm. 
Tốc độ truyền âm trong không khí là khoảng 335 m/giây 
với điều kiện không khí ở nhiệt độ 0°C. Trong sắt, thép tốc 
độ âm đạt tới khoảng 2200 m/giây. 

Chắc bạn lầm tưởng âm mạnh (lớn) truyền nhanh hơn 
âm yếu? Lầm! Tốc độ truyền âm không tùy thuộc ở cường 
độ âm lượng mà tùy thuộc môi trường truyền dẫn âm. Bạn 
cứ lấy hai hòn đá chọi vào nhau khi bạn đứng trên mặt 
nước. Rồi lặn xuống, chọi hai hòn đá vào nhau, bạn nghe 
tiếng chọi nào rõ hơn? Tiếng chọi dưới nước, phải không? 


SN Tu 
„ Q5) Lửa là gì? 
⁄ ) Ầ 
Khi bị đốt thì than củi, bị cháy. Thông thường, khi than, 
củi cháy thì có lửa. Nhưng các nhà khoa học thì không phải 


62 


bất cứ hiện tượng cháy nào cũng có lửa, có điều là trong 
bất cứ dạng “cháy” nào thì cũng có khí oxy kết hợp với chất 
liệu có thể cháy. Phản ứng kết hợp này tạo ra nhiệt. Nếu quá 
trình kết hợp này diễn ra nhanh, ta có thể nhìn thấy ngọn 
lửa đỏ rực và có mùi “cháy” như trong trường hợp cháy bùng. 
Khi củi, giấy kết hợp với khí oxy ta thường thấy ngọn lửa. 
Nhưng sự cháy diễn ra ngay cả ở bên trong máy. Chất đốt 
kết hợp với khí oxy trong không khí ngay trong lòng xi lanh. 

Trong máy xe hơi, tiến trình cháy diễn ra rất nhanh đến 
nỗi ta gọi nó là “nố”“ Ngược với tiến trình cháy rất nhanh, 
có tiến trình cháy rất chậm - có khi nhiều năm ta mới nhận 
thấy - ta gọi đó là sự cháy ngầm. Sắt bị rỉ sét chính là hiện 
tượng cháy ngầm. Khí oxy cần cho sự cháy là một nguyên 
liệu rất sẵn trong thiên nhiên. Trong không khí bao quanh 
ta chứa 20% khí oxy. Và khí oxy này lúc nào cũng “hăm hở” 
tham gia vào quá trình cháy. 

Không có oxy, không có sự cháy. Đúng quá rồi! Nhưng 
nếu không có chất đốt thì cũng không có sự cháy, dĩ nhiên! 
Chất đốt dễ cháy nhất là xăng. Ngoài ra còn có các chất đốt 
khác như than, củi khí đốt... 

Trong quá trình cháy, hai nguyên tử oxy trong không 
khí kết hợp với một nguyên tử carbon trong chất đốt 
để tạo thành một phân tử của chất mới gọi là carbon 
dioxide. Bạn có biết rằng ngay trong chính thân thể của bạn 
cũng đang thường xuyên diễn ra một quá trình cháy không? 
Chính nhờ quá trình cháy này, bạn có thân nhiệt và năng 


63 


lượng để đi, đứng, làm việc. Và hơi thở ra của bạn chính là 
để thải khí carbon dioxide phát sinh trong quá trình cháy 
trong cơ thể bạn đấy. 


` : T. 
„6 Khí oxy là gì? 

í Ngửời ta có thể nhịn uống một ngày hay hơn một ngày, 
có thể nhịn ăn cả tuần lễ, thậm chí cả tháng mà vẫn sống. 
Nhưng nhịn thở được bao lâu? Năm đến mười phút là quá. 
Có một chất rất cần cho sự sống con người, đó là khí oxy. 

Khí oxy là một trong những nguyên tố dồi dào nhất trong 
thiên nhiên. Nó góp phần một nửa thành phần tạo nên vỏ 
địa cầu và một phần năm bầu khí quyển. Ta hít không khí 
- trong đó có oxy - vào phổi. Khí oxy được các hồng huyết 
cầu “chở” đi - qua các mạch máu - đến khắp nơi trong cơ 
thể để nuôi dưỡng các tế bào. Khi oxy “đốt cháy” thực phẩm 
để tạo ra nhiệt cần thiết cho sự hoạt động của các cơ quan 
trong thân thể con người. 

Khí oxy rất “dễ tánh“. Nó sẵn sàng kết hợp với hầu hết 
các nguyên tố. Quá trình kết hợp này gọi là “oxyt hóa”. Khi 
sự oxyt hóa diễn ra mau lẹ, ta gọi là sự cháy. Trong hầu hết 
các trường hợp, oxyt hóa đều có sự tỏa nhiệt. Khi sự tỏa 
nhiệt này diễn ra nhanh đến nỗi không có thì giờ để tỏa ra 
kịp thì nhiệt độ tăng lên rất cao và lúc đó xuất hiện ngọn 
lửa. Vậy, ở đoạn đầu ta có sự cháy, sự oxyt hóa nhanh, tạo 
ra lửa. Ở đoạn cuối, ta lại có oxyt hóa “đốt cháy” thực phẩm 


64 


trong cơ thể để duy trì sự sống. Nhưng sự cháy chậm bằng 
khí oxy trong không khí thì diễn ra mọi nơi, mọi lúc. Sắt 
bị rỉ, sơn bị khô, rượu hóa thành dấm... tất cả đều chỉ là sự 
oxyt hóa mà thôi. 

Không khí ta thở hàng ngày pha trộn khí nitơ với oxy. Ta 
có thể tạo ra khí oxy nguyên chất từ không khí bằng cách 
làm lạnh không khí ở nhiệt độ rất thấp, khiến cho không 
khí hóa lỏng. Nhiệt độ ấy là 300° Fahrenhelt. Khi không khí 
lỏng được làm cho ấm dần, nó sẽ sôi lên, lúc đó, khí nitơ 
bốc hơi, còn lại là khí oxy. Nhiều người bị bệnh phổi được 
cứu sống nhờ thở khí oxy này một cách dễ dàng. 


NV 3 lã 
St Nước là gì? 

Khi các nhà khoa học tự hỏi trên các hành tỉnh khác có sự 
sống không thì họ cũng đặt câu hỏi: trên đó có nước không? 
Đời sống, như ta đã biết, không thể thiếu nước. 

Nước - tất nhiên là nước nguyên chất - không mùi, không 
vị, không màu sắc, là thành phần quan trọng trong mọi sinh 
vật kể cả thảo mộc. Nước có trong đất, trong không khí. 
Sinh vật, kể cả thực vật, chỉ có thể tiêu hóa, đồng hóa thực 
phẩm khi thực phẩm này được hòa tan trong nước. Mô sống 
cũng chứa chủ yếu là nước. Vậy thì nước được cấu tạo bằng 
những chất (nguyên tố) nào? Đó chỉ là một hợp chất đơn 
giản bao gồm hai thứ khí: hydro, một loại khí rất nhẹ và khí 
oxy nặng hơn, một thứ khí có hoạt tính cao. 


65 


Nước được hình thành khi khí hydro bị “đốt cháy” trong khí 
oxy. Nhưng nước không giống với một nguyên tố nào trong 
số hai nguyên tố đã tạo ra nó. Nước có đặc tính riêng của 
nước. Cũng giống như các vật chất khác, nước có ba trạng 
thái: lỏng (trạng thái phổ biến), đông đặc (gọi là nước đá) và 
hơi (gọi là “hơi nước”). Nước ở trạng thái nào là do nhiệt độ. 

Ở nhiệt độ 0°C - hay 329F - nước chuyển từ thể lỏng 
sang thể đông đặc. Ở 100°C hay 212°F - nước chuyển sang 
thể hơi gọi là sự bốc hơi. Nếu bỏ cục đá vào cái ly đặt ở 
nơi ấm, nước đá bắt đầu hóa lỏng, ta gọi là tan chảy. Nếu 
đun nước do nước đá chảy ra, ta thấy nước đó bốc hơi (ở 
100°C). Ngược lại làm lạnh hơi nước, ta được nước. Tiếp tục 
làm lạnh ta được nước đá. 

Trong thiên nhiên không bao giờ có dạng nước nguyên 
chất. Nước trong thiên nhiên là một hợp chất trong đó có 
các chất khoáng, các chất khí khác và các sinh vật li tỉ. 


N3 ⁄„ 
-&8~ Đất được cấu tạo bằng chất gì? 
⁄Z ) \ 


Cần nói rõ “đất” nói ở đây là đất canh tác để phân biệt với 
đất trong các cụm từ trái đất, mặt đất. Tất nhiên, từ đất trong 
các cụm từ trái đất, mặt đất cũng bao hàm đất trồng trọt 
(soil). Nhưng đất trồng trọt có một ý nghĩa chuyên môn hơn. 

Trên mặt địa cầu, mặt đất không phải chỗ nào cũng được 
bao phủ bằng đất trồng trọt. Tuy nhiên, không có đất trồng 
trọt, loài người không thể tồn tại. Không có đất, không có 


66 


thực vật! Không có thực vật thì cả động vật lẫn loài người 
(người cũng là một loại động vật) không có thực phẩm. 
Thực phẩm sinh trưởng trong và trên đất tơi xốp, có dạng 
hạt. Đất (trồng trọt) được tạo nên bởi những mảnh, những 
hạt đá li tỉ và xác động, thực vật đã phân rã. Những hạt đá 
li tỉ đó thực chất là đá, xuất phát từ đá. 

Không có thứ đá nào không bị phân rã theo thời gian. 
Trong thiên nhiên, quá trình bào mòn đá diễn ra thường 
xuyên và liên tục bằng nhiều cách khác nhau. Chẳng hạn, 
khi băng hà di chuyển nó vừa đẩy vừa bào mòn đá. Những 
hòn đá cuội tròn, nhẫn thín là đá bị băng hà hoặc sóng 
bào mòn đó. 

Nước, với các chất hòa tan, cũng bào mòn đá. Sự thay 
đổi thay đổi thời tiết làm cho đá tảng, thậm chí núi đá nứt 
ra lần lần thành viên đá nhỏ. Nhiệt độ cao làm cho đá “giãn 
nở: Nhiệt độ thấp làm cho đá “co lại” Quá trình “co giãn” đó 
làm cho đá nứt ra. Nước lọt vào các khe đó, gặp lạnh, nước 
đông đặc và do đó tăng thể tích khiến cho vết nứt ngày 
một rộng. Hạt giống lọt vào khe đá có dính đất, hạt giống 
nảy mầm, lớn lên. Rễ cây làm cho đá nứt ra. Gió bào mòn 


67 


đá bằng cách thổi những hạt cát khiến cho hạt cát cọ xát 
vào đá, làm cho đá mòn đi. 

Tất cả hoạt động nói trên mới chỉ là khởi đầu của quá 
trình biến thành đất trồng trọt. Để trở thành đất trồng trọt 
được, những hạt đá mịn li tỉ kia còn phải được trộn lẫn với 
“mùn”. Mùn là các chất hữu cơ do xác thực và động vật phân 
rã. Nhờ vi khuẩn, xác động và thực vật phân rã trở thành 
“mùn” Côn trùng dưới đất cũng góp phần quan trọng làm 
cho đất phì nhiêu. Lớp đất tốt nhất nằm phía trên cùng gọi 
là đất trồng trọt. Trong lớp đất này có nhiều “mùn“ Lớp đất 
phía dưới gọi là “lớp đất cát” (subsoil) gồm phần lớn là đá 
cuội. Lớp dưới nữa gọi là “lớp đá nền” (bedrock). Lớp này 
làm nền cho tất cả đất trồng trên toàn thế giới. 


›^ ⁄„ 
~ 9J~ Chất kim loại bạc là gì? 
/" } \ 

Kể từ xa xưa, người ta đã biết khai thác mỏ bạc. Tại châu 
Âu, đã có thời sự giàu có của vua chúa tùy thuộc vào sự khai 
thác mỏ bạc. Thực ra, tại Tây Ban Nha, khi các mỏ bạc bắt 
đầu cạn, nhà vua lấy làm sung sướng khi nhận ra rằng sự 
phát hiện ra châu Mỹ đã giúp mình đoạt được nhiều lượng 
bạc lớn - kể cả mỏ bạc - ở Mexico và ở Peru. Mỏ Potosi ở 
Peru hàng năm khai thác được một lượng bạc tương đương 
với 4 triệu dollar trong suốt 250 năm cho vua Tây Ban Nha. 

Trong thời kỳ “đổ xô đi tìm vàng” ở California, người ta 
quả quyết là “đất đen” có chứa bụi vàng. Thật ra, chỉ do tình 


68 


cờ mà người ta phát hiện ra quặng bạc. Bạc là một trong 
những kim loại được phân bổ rộng rãi nhất trên địa cầu. Đôi 
khi người ta tìm được bạc khối. Ở Na Uy, đã có lần người ta 
đào được một khối bạc nặng tới 750 kg. Nhưng thường thì 
bạc xuất hiện dưới dạng quặng tạp, phải đãi, lọc... 

Trong quặng, bạc thường kết hợp được với lưu huỳnh 
dưới dạng sufat bạc, hay dưới dạng các sulfit chủ yếu gồm 
đồng, chì, thủy ngân. Ở Hoa Kỳ, bạc được tìm thấy lẫn với 
chì. Do đó cũng có nhiều phương pháp và kỹ thuật để tách 
bạc khỏi các hợp chất. 

Bạc mềm nên ít được dùng trong trạng thái nguyên chất. 
Nó được tổng hợp với kim loại khác. Đồng tiền làm bằng 
bạc chẳng hạn chỉ có 90% là bạc, 10% còn lại là đồng. Các 
đồ dùng và đồ trang sức bằng bạc chỉ gồn 92,5% là bạc, 
còn lại là đồng. 

Nước Anh có đồng tiền được gọi là đồng “sterling“ Tên 
này có nguồn gốc khá ngộ nghĩnh. Tên đó do nguồn gốc 
từ chữ Easterling là tên của một dòng họ người Đức, dòng 
họ này có những thương gia rất lương thiện, đến nỗi năm 
1215, họ được vua John nước Anh giao cho nhiệm vụ đúc 
tiền cho nước Anh. Họ làm ăn đàng hoàng đến nỗi tên của 
họ được đồng hóa với giá trị bền vững của đồng tiền do họ 
đúc. Tất cả các đồng “sterling” bạc đều có in hình nổi “chuẩn 
bạc” cùng với chữ và huy hiệu của từng vùng. 


Bạc ròng không bị mờ trong không khí sạch. Nếu nó hóa 


69 


sạm đen thì đó là dấu hiệu của chất sulfur trong không khí 
từ một thành phố đầy khói hoặc gần các giếng dầu. Gần 
giống với vàng, bạc rất dễ “trau” (chạm, khắc). Chỉ một ounce 
(0,28g) ta có thể kéo thành một sợi dài gần 50 km. Bạc dẫn 
điện và nhiệt rất tốt. 

S lẾ 2 


“ ° — Vì sao ai cũng mê vàng? 
? Ẳ 

Từ thời xa xưa, vàng đã được thiên hạ quý rồi, mê rồi. Có 
lẽ đó là kim loại đầu tiên mà con người biết được. 

Một trong những lý do khiến vàng thu hút được sự mê 
mẩn của con người (kể cả người thời xưa) là người ta có thể 
khơi khơi tìm được vàng. Nói là vàng khối cho nghe mà bắt 
ham, chứ thiệt ra chỉ là từng viên nho nhỏ - gọi là “nuggets” 
tức là vàng hạt - pha lẫn với kim loại khác. Vì cái màu vàng 
lấp lánh của nó nên ngay cả người nguyên thủy cũng muốn 
có vàng làm đồ trang sức. 

Giá trị của vàng tăng lên khi người ta cho rằng nó là kim 
loại dễ “trau” nhất. Một hạt vàng có thể giát thành tờ rất mỏng 
và dễ “uốn” mà không bị rách, bị gãy. Đặc điểm này khiến 
người cổ xưa lấy vàng giát áp lên những vật mà họ muốn 
lấy hình, chẳng hạn như muốn lấy hình mặt người đã chết 
chẳng hạn. Có thời vàng được dùng làm cái vòng cột tóc. Và 
từ cái vòng cột tóc tiến lần đến cái vương miện. 


Số vàng lượm được khơi khơi cũng đâu có nhiều. Tuy 


70 


nhiên muốn có nhiều, người ta trao đổi: gom lần lần cũng 
khá. Từ chỗ trao đổi vàng lấy hiện vật, vàng lần lần trở thành 
giá trị trung gian. Những vật khác có thể bị hư, sét rỉ, hao 
mòn, nhưng vàng thì không hoặc nếu có thì cũng rất rất ít, 
chẳng đáng kể. Do đó ngoài giá trị trung gian trao đổi, vàng 
mang thêm giá trị tồn trữ, để dành và là phương tiện tỷ giá. 

Nhiều thế kỷ về sau, vàng được đem ra đúc thành tiền, 
nghĩa là được sử dụng như một phương tiện thuận lợi chỉ 
rõ số lượng độ tinh ròng và qua đó định giá trị của nó. Về 
sau, để đảm bảo an toàn, các nhà ngân hàng đã cất vàng 
trong kho rồi viết tờ giấy bảo đảm sẽ trao đủ số lượng vàng 
đã định. Đó là nguồn gốc của tiền giấy do nhà nước phát 
hành. Thực chất của tiền giấy là sự bảo đảm sẽ trả lại cho 
người cầm tờ giấy đó số vàng đã ghi trên tờ giấy. 


X \ / 
„ đ17~ Tại sao kim cương cứng? 
“7 \ 
Bạn đã thấy công nhân của sở giao thông công chánh 


làm đường cao tốc rồi chứ? Đơn giản hơn, bạn thấy bê tông 
nhựa rồi chứ? Làm thế nào bê tông nhựa trải trên mặt đường 
lại trở nên cứng đến nỗi xe tăng 40 tấn chạy trên đó mà mặt 
đường không bị lún, bị nứt? Chẳng có phù phép gì bí ẩn đâu. 
Cứ đổ bê tông nhựa xuống rồi cho xe lu nặng mấy chục tấn 
lăn tới lăn lui. Bánh xe lu sẽ ép cát, đá, nhựa... thành khối 
cứng như vậy đó. Càng ép, càng cứng, có vậy thôi. 


71 


Chế tạo kim cương dễ ợt vì nguyên tắc chế tạo kim cương 
- xin nhấn mạnh: nguyên tắc - cũng chỉ là nguyên tắc xe lu 
cán đường vậy thôi. Cách nay hàng triệu năm, lúc đó trái 
đất còn trong quá trình giảm nhiệt, tức là nguội đi từ từ ấy 
mà, thì ở dưới đất, đá vẫn chưa cứng như ngày nay, đá còn 
sền sệt. Nó phải chịu nhiệt độ cao, sức ép lớn. Chất carbon 
chịu sức ép này đã biến thành cái mà ta gọi là “kim cương”. 

Kim cương là vật liệu cứng nhất mà 
ngày nay ta biết được. Nhưng không dễ 
mà đo được độ cứng của nó. Chính nó 
được dùng để thử độ cứng của các vật 


liệu khác bằng cách lấy kim cương vạch 
lên các vật liệu khác. Nếu vật bị vạch có 
vết, trầy xước trong khi ấy kim cương không hề hấn gì thì có 
nghĩa là vật kia mềm hơn kim cương. Năm 1820, một người 
tên là Mohs đã xếp hạng độ cứng của các vật liệu bằng cách 
này: Ông xếp hạng từ mềm đến cứng: 1 - talc (mềm nhất), 
2 - gypsum, 3 - calcite, 4 - fluorite, 5 - apatit, 6 - fedspar, 7 - 
quartz, 8 - topaz, 9 - corundum, 10 - diamond (kim cương). 

Nhưng làm thế nào để so sánh độ cứng của các vật liệu ấy 
với nhau? Chẳng hạn, người ta thấy theo bảng xếp loại trên 
thì độ cứng của corundum đứng hạng chín và kim cương 
đứng hạng mười, nhưng sự khác biệt về độ cứng giữa hai 
hạng này thì lớn hơn sự khác biệt giữa hạng 9 và hạng 1. 
Do đó kim cương cứng nhất. 


72 


Vấn đề đặt ra: nếu kim cương cứng như vậy thì lấy gì mà 
đẽo gọt nó? Phương tiện duy nhất để đẽo gọt kim cương 
lại chính là kim cương. Kim cương được cưa bằng cái cưa 
có lưỡi là chính các hạt kim cương nhỏ xíu. Thật ra, trong 
công nghiệp, các bàn quay, xay, cắt bằng kim cương được 
dùng trong nhiều việc khác nhau như mài ống kính (máy 
ảnh), để cắt các dụng cụ làm bằng đồng, thau, các kim loại 
khác, nhất là cắt kiếng. Ngày nay hơn 80% kim cương sản 
xuất được dùng trong công nghiệp. 


`; 
x(@2)~ Cao su là gì? 
Z⁄ }) Ầ » 
Chắc các bạn tưởng cao su mới được con người biết đến 


và đưa vào sử dụng gần đây thôi. Đúng và không đúng. Đúng 
nếu nói nó được sử dụng rộng rãi, không đúng, vì trong các 
phế tích của người da đỏ Incas và Maya ở Trung Mỹ, người 
ra đã tìm được những trái banh cao su - tất nhiên là cao su 
thô - cách nay ít ra cũng 900 năm rồi. Và cây cao su? Nó đã 
góp mặt với đời từ cách nay 300 triệu năm. 

Trong chuyến du hành sang Tân thế giới lần thứ hai, 
chính mắt Colombo đã thấy một người da đỏ chơi banh 
làm bằng “nhựa cây”. Trước đó nữa, các thổ dân ở Nam Á 
đã biết dùng nhựa của một thứ cây để trét vào “cần xé” 
đặng đựng... nước. 

Người ta có thể lấy nhựa từ 400 loại cây khác nhau, kể 


73 


cả dây leo như cây nho chẳng hạn. Nhưng số lượng nhựa 
do mỗi loại cây cung cấp rất khác nhau cả về lượng lẫn về 
phẩm. Cũng có mủ (nhựa) đấy nhưng không nên lấy nhựa 
của các loại cây như bồ công anh, cây bông tai và ngải đắng. 

Đặc điểm của mủ cao su là dính và đàn hồi. Nó khác với 
loại sáp. Mủ cao su được chứa dưới vỏ, rễ, thân, cành lá và 
quả. Nhưng nhiều mủ nhất vẫn là da dưới vỏ thân và cành. 
Mủ cao su gồm rất nhiều hạt nhỏ li ti hòa tan trong chất 
lỏng. Trong mủ cao su chỉ có 35% là “latex” (mủ, nhựa) thật 
sự, còn lại là nước. Những hạt mủ dính với nhau. 

Cây cao su mọc tốt nhất ở vùng đất nằm trong khoảng 
10 vĩ độ xích đạo hoặc khoanh vùng trong khoảng 1200 km 
hai bên xích đạo. Người ta gọi vùng này là vòng đai cao su. 
Lý do là vì cây cao su cần nhiệt và khí hậu ẩm, nhiều nước 
và đất tốt. Giống cây cao su tốt nhất là giống xuất phát từ 
nước Brazil có tên khoa học là Hevea brasiliensis. Ngày nay, 
96% cao su tự nhiên được dùng trên thế giới là do nước 


74 


Brazil sản xuất. Nhưng trong vùng “vòng đai cao su” ngày 
nay, cây cao su cũng được trồng nhiều. 

Người da trắng đầu tiên lấy mủ cao su để chế thành đồ 
dùng có lẽ là một người Pháp. Từ cuối thế kỷ 18 đầu thế kỷ 
19, ông ta đã dùng cao su để làm nịt vớ và thắt lưng. 


`  a....a 
„ @3)~ Vôi là gì? 
Ti 4 _.. `... % 

Trên thực tế, ngày nay, có lẽ hiếm người chưa một lần 
tiếp xúc với vôi. Biết bao lớp học xây bằng vôi, ciment. Đã 
biết bao thế hệ thầy cô giáo và học sinh đã dùng phấn để 
viết bảng. 

Nói chắc các bạn khó tin nhưng đó lại là sự thật: vôi có 
nguồn gốc... động vật. Nước trong các đại dương có đầy và 
đủ các loại động vật. Một trong những sinh vật ấy là một 
đơn bào có tên là “Foraminifera“ Đơn bào, vậy mà nó cũng 
có một cái vỏ và cái vỏ ấy làm bằng... vôi. Khi chết cái vỏ tí 
xíu của nó chìm xuống đáy đại dương. Với thời gian, hàng 
tỉ tỉ con vật với cái vỏ tí hon bằng vôi ấy - di hài của chúng 
- rớt xuống đáy đại dương làm thành một lớp dày. Các lớp 
vỏ ấy bị áp suất của đại dương ép dính lại với nhau và hóa 
thành đá vôi. 

Ta biết, trong quá trình hình thành vỏ địa cầu đã trải qua 
biết bao xáo trộn. Thời kỳ đó hiện tượng bể dâu - nghĩa là 
đất liền chìm xuống thành đáy biển và đáy biển bị dội lên 


75 


thành núi - không phải là hình tượng văn học mà là những 
hiện tượng tự nhiên. Chứng tích hiển nhiên của hiện tượng 
xáo trộn ấy là vùng Channel, bờ biển nước Anh. Những lớp 
đá vôi dưới đáy biển bị đội lên. Với thời gian, phần mềm bị 
hiện tượng xâm thực tự nhiên như mưa, gió bào mòn, còn 
trơ ra những bờ đá vôi sừng sững và cao ngất. Hai bờ đá 
vôi nổi tiếng nhất là Dover bên phía nước Anh và Dieppe 
bên phía nước Pháp của eo biển Channel. 

Ở những nơi khác trên thế giới, những khoáng sản đá vôi 
ở ngoài biển cách xa đất liền cũng là chứng tích trước kia nó 
ở dưới đáy biển. Và ngày nay trên đất liền cũng không thiếu 
gì các chứng tích. Tại bang Kansas, bang Arkansas và Texas 
của Hoa Kỳ có đầy. Nhưng đá vôi tự nhiên và mịn nhất là ở 
nước Anh. Mỗi năm nước Anh “sản xuất” ra 5 triệu tấn đá vôi. 

Từ hàng mấy trăm năm trước, con người đã dùng đá vôi 
dưới dạng này hay dạng khác. Phấn viết bảng rất quen thuộc 
với ta là đá vôi trộn lẫn với một loại đất sét để nó không bị 
tơi tả ra. Phấn viết bảng tốt nhất gồm 95% đá vôi. Người ta 
trộn màu vào vôi để làm ra bất kỳ loại phấn màu nào. 

Quá trình rửa, nghiền thành bột và lọc được gọi là quá 
trình “tẩy trắng” Với đá vôi được tẩy trắng, người ta chế tạo 
được rất nhiều sản phẩm và đồ dùng như kem đánh răng, 
phấn, sơn, giấy, bột lau kiếng và cả thuốc chữa bệnh... 


76 


` 


»ì Chất diệp lục tố là gì? 
`@- 
“c6. 

Khi cần phải nêu đặc trưng phân biệt thực vật với động 
vật thì bạn nêu đặc điểm gì? Thực vật có màu lục, nói 
nôm na là cây thì xanh. Tất nhiên có vài ngoại lệ. Nhưng 
đúng màu lục là một trong những luật cơ bản của thực 
vật: diệp lục tố. 

Ngày nay, chất diệp lục tố là một trong những chất 
quan trọng có tính sinh tử trên toàn cầu. Bởi vì, diệp lục 
tố giúp cho thực vật hút các chất dinh dưỡng dưới đất và 
trong không khí để “chế biến” thành dưỡng chất nuôi cây. 
Nếu thực vật không làm được việc này thì thực vật chết. 
Và thực vật chết thì động vật - trong đó có con người - tìm 
đâu ra lương thực? Nếu bạn cứ đi ngược quá trình hình 
thành của bất cứ thứ lương thực nào thì bạn cũng sẽ thấy 
cái nguồn gốc thực vật của nó. Chắc mấy bợm nhậu không 
chịu. Nhưng rượu từ đâu ra? Dễ quá mà, từ nho, bắp, ngũ 
cốc, trái cây... bơ, phó mát rõ ràng là do sữa, sữa do bò. 
Bò ăn... cỏi 

Ôi, diệp lục tố! Chất huyền diệu giữ vai trò sinh tử trong 
đời sống con người. Diệp lục tố được chứa trong các tế bào 
lá, thân và cả hoa nữa. Với sự trợ lực của diệp lục tố, các tế 
bào thực vật có thể hấp thu năng lượng mặt trời và dùng 
năng lượng này để biến đổi các chất vô cơ thành hữu cơ. 
Quá trình này được gọi là quang hợp. 


7 


Có vài loại thực vật không có diệp lục tố. Làm sao loài 
thực vật ấy sống được? Các loại nấm không có diệp lục tố 
nên không thể chế biến thức ăn cho mình được. Vì vậy, nó 
phải lấy chất dinh dưỡng từ một cái gì khác. Nếu lấy từ cây 
hay từ động vật khác, ta gọi là nấm ký sinh. Nếu lấy từ các 
chất đã phân rã của động vật và thực vật, ta gọi đó là “thực 
vật hoại sinh” 

Ta có thể “chiết” diệp lục tố từ thực vật và dùng vào nhiều 
việc. Diệp lục tố có thể góp phần hủy diệt các vi khuẩn. 


s. vã 
„@5)~ Hạt giống là gì? 
⁄ 7 \ 

Một trong những cách để thực vật sinh sản ra một cây 
khác (cùng loại) là hạt (giống). Cũng như động vật đẻ trứng 
để duy trì nòi giống, thực vật nuôi hạt để truyền giống. 

Hoa - ta cần phân biệt hoa không kết trái, tiếng Anh gọi 
chung là flower, nhưng hoa có kết trái, tiếng Anh gọi chung 
là blossom - của một cây cần phải thụ tinh, nếu không hạt 
của nó không thể nảy mầm. 

Sau khi hạt được phát triển đầy đủ, nó phải ngưng một 
thời gian thì mới nảy mầm được. Nhiều loại hạt không phát 
triển được cho đến khi nó qua mùa đông. 

Hạt phát triển (nảy mầm) đòi hỏi phải có nước, khí oxy và 
sự ấm áp. Ánh sáng cũng góp phần cho hạt phát triển. Nếu 
đã phát triển đầy đủ mà trong một thời gian nó không được 


78 


nảy mầm thì nó sẽ chết. Muốn tồn trữ hạt để giữ về sau phải 
tồn trữ hạt ở nơi khô ráo và ở nhiệt độ thích hợp. 

Hạt có nhiều hình dạng, kích cỡ và màu sắc. Mỗi giống 
thực vật có mỗi hạt giống khác nhau. Chẳng hạn, có loại hạt 
chứa sẵn cây nhỏ xíu trong “bụng” nó. Xung quanh cây nhỏ 
xíu này là các chất bổ dưỡng để nuôi cây con cho đến khi 
cây non phát triển rễ và tự chế biến thức ăn cho mình. Nếu 
hạt sung mãn, đã ngưng phát triển, nay nhận được các yếu 
tố cần thiết như độ ẩm, khí oxy thì nó bắt đầu nảy mầm. 
Khi nhận được đủ nước thì hạt bắt đầu trương lên. Sự thay 
đổi hóa tính diễn ra, một lần nữa các tế bào của hạt giống 
lại biểu lộ sự sống và cây non xíu xiu trong hạt giống bắt 
đầu lớn lên. Hầu hết các phần của hạt đều xâm nhập để rồi 
đồng hóa với cây non, chỉ có cái vỏ là bị hủy hoại. Cây non 
lớn dần cho đến khi có thể tạo ra hạt. Hạt giống có thể nhỏ 
hay lớn. Hạt (giống) của cây thu hải đường nhỏ đến nỗi chỉ 
bằng hạt bụi, nhỏ tưởng đâu như phấn, bột. Trong khi đó 
trái dừa - là “hạt” dừa thì đúng hơn - lại rất to và nặng (có 
khi lên tới gần 2kg). Có giống cây mỗi mùa chỉ có chừng 
mươi hạt, nhưng cũng có cây mỗi mùa có thể có vài chục 
ngàn hạt. Hạt giống được hình thành theo nhiều cách và 
thực vật cũng có nhiều cách để gieo hạt. Nhờ chim, thú, 
ong, bướm, gió mưa, thực vật gởi hạt giống của mình gieo 
vãi rộng khắp. Có hạt có “cánh” bay đi, có cây làm nổ trái 
của mình để tung hạt của mình đi. Có hạt theo dòng nước 
trôi đi tìm nơi thích hợp. 


79 


` \ ¿ Cây lớn lên như thế nào? 


4 


í Nhủ một sinh vật, thực vật cũng cần “thực phẩm” bổ dưỡng 
để nuôi thân và để tăng trưởng. Nhưng làm thế nào cây 
kiếm được thực phẩm khi nó cứ đứng ỳ một chỗ? Và khi đã 
kiếm được nó chế biến như thế nào? 

Nhờ bộ rễ, thực vật hút các chất khoáng hòa tan trong 
nước dưới đất. Nhờ bộ lá, thực vật hấp thụ khí carbon 
dioxide (thán khí) trong không khí, chất diệp lục của lá giữ năng 
lượng của ánh mặt trời để chế biến các chất cellulose, đường, 
tỉnh bột... Có thể nói mỗi cây là một nhà máy hóa chất. Tự 
nó, trong nó, cây thực hiện các quá trình chế biến hóa chất 
để tạo cho nó lương thực để nuôi thân và phát triển. Nằm 
giữa vỏ và thân cây có một lớp tế bào sống gọi là tầng phát 
sinh. Khi các tế bào mới được hình thành tại đây thì tế bào 
già nằm mé bên trong tầng phát sinh sát lớp gỗ sẽ trở thành 
gỗ và các tế bào già nằm sát mé ngoài gần vỏ sẽ trở thành 


80 


vỏ. Cứ như vậy cây lần lần tăng trưởng theo chiều ngang. 
Thân gỗ ngày càng nở rộng ra. Nhưng với vỏ cây thì không 
phải lúc nào cũng diễn ra quá trình nói trên. Phần vỏ ngoài 
cũng già chết, rời khỏi cây. 

Đó là quá trình tăng trưởng theo chiều ngang. Thế còn 
chiều cao, cây tăng trưởng như thế nào? Ở cuối mỗi cành 
cây hay nhánh non có một nhóm tế bào sống. Trong thời kỳ 
cây tăng trưởng mạnh, các tế bào này sinh sôi nảy nở bằng 
cách tự phân đôi để tạo ra các tế bào rất nhanh. Những tế 
bào mới này vừa tạo ra lá mới vừa tạo ra đầu mút mới của 
cành. Cứ như vậy, cành một ngày một dài ra. Sau một thời 
gian “hoạt động sôi nổi” các tế bào ở đầu mút cành non 
trở nên kém hoạt động, và do đó cành phát triển chậm 
đi rồi các tế bào mới trở nên “cứng cáp” và nảy chổi. Ta có 
thể dễ dàng nhìn thấy những chồi này trên cây vào mùa 
đông. Vào mùa xuân, “vảy” chổi - tức là cái nắp che chở 
cho chổi - nở ra và rụng, chổi từ từ lớn. Vậy, như ta thấy, 
nhờ tầng phát sinh mà cây tăng trưởng theo chiều ngang 
và nhờ hoạt động của các tế bào ở đầu mút cành mà cây 
tăng trưởng chiều cao. 

Cắt ngang thân cây, từ ngoài vào trong, bằng mắt thường, 
ta cũng thấy trước tiên là lớp vỏ và thân cây là các vòng có 
màu khác nhau. Sự khác biệt về màu này là do kích cỡ tế 
bào tạo nên thân cây đó. Vòng có màu lợt bên ngoài là do 
các tế bào có kích cỡ lớn tạo ra vào lúc chớm xuân và đầu 


81 


hạ. Vòng có các màu đậm bên trong do các tế bào nhỏ hơn 
khít chặt với nhau được cấu tạo vào cuối hè đầu thu. Tóm 
lại, mỗi vòng như vậy đánh dấu lượng gỗ mà cây đã tạo ra 
được trong một năm, hay là sự tăng trưởng chiều ngang 
của cây trong một năm. Cứ đếm các vòng này, ta biết được 
cây bao nhiêu tuổi. 


XS 


Si, 
s.¬ Hương sắc của hoa là do đâu? 
\ 

Có điều kỳ cục là ta thường nhìn cây và ngắm nghía, 
chiêm ngưỡng hoa của nó nhưng ta lại chẳng thật sự xem 
xét cho kỹ hoa bao giờ. Nếu hỏi bạn: “Hoa là gì?; chắc bạn 
sẽ trả lời: “Hoa là hoa, chớ là gì?” Hoặc bạn sẽ trả lời tỉ mi 
hơn: “Hoa là cái gì đó của cây, có màu sắc rực rỡ và có thể 
có hương thơm. Câu trả lời đó hầu như sai. 

Chẳng hạn ta nói “cánh hoa sơn thù dư; loài hoa nở vào 
mùa xuân. Thật ra, hoa này không có cánh. Cái màng bọc màu 
trắng trên cây “callas” cũng không 
phải là “hoa” “Hoa” poinsettia là một 
thí dụ khác về màu sắc của “lá” chứ 
không phải là “hoa”. Trong khi ấy cái 
túm râu ở đầu mút lá cỏ lại chính 
cống là hoa. Và thông thường dễ 
thấy hơn: những sợi râu bắp là cái 
gì, đố bạn biết? Hoa của cây bắp đó. 


Thật là rắc rối! 


32 


Vâng, rắc rối thật! Nhưng với những nhà thảo mộc học thì 
lại đơn giản. Theo họ, hoa là một bộ phận của cây có chức 
năng sản xuất phấn hoặc thụ tỉnh - hoặc cả hai - để tạo ra 
hạt. Vậy thì chỉ có giống cây nào có thể tạo ra hạt thì mới 
có “hoa” thứ thiệt. Do đó, hoa huệ, hoa lay-ơn không phải 
là hoa mà chỉ là một dạng đặc biệt của... lá. Và chỉ những 
thành phần nào của cây có liên quan đến việc tạo hạt thì 
mới được coi là thành phần của hoa. 

Thế còn hương và mùi của hoa là do đâu? Hoa tỏa ra 
hương hay mùi khi ở cánh hoa có một vài loại dầu đặc biệt. 
Dầu này được cây sản xuất ra như một thành phần trong 
quá trình tăng trưởng của nó. Loại dầu này có một hóa chất 
rất phức tạp. Trong những điều kiện nào đó bình chứa chất 
liệu rất phức tạp này bể ra, dầu bị phân tách ra và biến thành 
hơi lan tỏa ra rất lẹ. Khi quá trình này diễn ra, ta ngửi thấy 
mùi. Cần nói rõ: mùi có thể là thơm, có thể là hắc, thậm chí 
thúi như mùi hoa bản hạ chẳng hạn. 

Mùi hương của hoa khác nhau tùy thuộc vào hóa chất 
và sự phức tạp của dầu bị bốc hơi. Bởi vậy, tuy cùng một 
thứ dầu của một cây, nhưng ở lá, ở vỏ, ở rễ, ở quả, ở hạt 
mỗi nơi đều tỏa ra cái mùi khác nhau. Chẳng hạn, từ hoa, 
lá, rễ, thậm chí hạt cam, ta có thể chiết ra được cùng một 
thứ dầu nhưng mùi hoa cam thì lại hoàn toàn khác hẳn với 
mùi vỏ cam. 

Thế còn (màu) sắc của hoa? Anthocyanin là từ để chỉ 
thị chất phụ liệu khiến cho hoa có màu đỏ, xanh, tím... Các 


83 


phụ liệu này tan trong dịch tế bào hoa. Những màu khác 
như vàng, lục thì lại do các phụ liệu khác như diệp lục tố, 
caroten... và không có hóa chất nào liên kết giữa chúng. Vậy 
màu sắc của hoa có thể được quy vào hai yếu tố cơ bản là 
Anthocyanin và plastids. Mỗi nhóm lại tạo ra một vài loại 
màu khác nhau. 


.T.7 


đ87 Tại sao lá đôi màu 


Z 
Z7 vào mùa thu? 

Nhìn cây vào mùa hè, bạn chỉ thấy một màu xanh (ta 
nên dùng từ màu “lục” để chỉ màu của lá cây xanh, để phân 
biệt với từ “xanh“ Nếu không ta phải dùng cụm từ “xanh lá 
cây” “xanh da trời” dài dòng mà không chính xác!). Dĩ nhiên 
màu lục ấy có nhiều sắc độ khác nhau. Nhưng, nhìn chung, 
phía xa xa, ta thấy như thiên nhiên đã dùng cây cọ phết 
đều một màu lục trên cây. Ấy vậy mà cũng chính cây ấy, lá 
ấy đến mùa thu thì lại có màu sắc hoàn toàn khác. Vậy màu 
này là do đâu mà ra? 

Trước hết, như ta đã biết, màu lục của lá là do diệp lục 
tố. Diệp lục tố là một “nhà máy hóa chất” có chức năng chủ 
yếu là chế biến thực phẩm nuôi cây. Hai phần ba màu sắc 
của lá (sắc tố) là do diệp lục tố. Cũng có những sắc tố khác 
nữa chứa sẵn trong lá, nhưng không đáng kể so với diệp lục 
tố. Do đó, ta không thấy được các sắc tố này. 


34 


Các sắc tố khác nhau là những sắc tố nào? Một chất liệu 
gọi là “xanthophyll” gồm carbon, hydro và oxy, chất này có 
màu vàng và chiếm khoảng 23% chất phụ liệu của lá. Carotin 
có màu cà rốt là một chất liệu khác chiếm khoảng 10%. An- 
thocyanin, chất tạo ra chất ngọt lấy ở nhựa phong và làm cho 
màu đỏ tươi của cây sồi thành ra đỏ sáng, lợt hơn. 

Mùa hè, ta không trông thấy các sắc tố phụ liệu nơi lá 
cây. Ta chỉ thấy màu diệp lục. Khi trời trở lạnh, thực phẩm 
dự trữ trong lá cây bắt đầu đổ xuống cành và thân cây. Bởi 
vì, vào mùa đông “thực phẩm” không được sản xuất nữa (vì 
ít nắng và khí hậu lạnh) nên các “nhà máy sản xuất lương 
thực” - tức là chất diệp lục tố trên lá - đóng cửa và “giải thể” 
luôn, chất diệp lục tự phân hóa và biến mất. Lúc đó các 
sắc tố phụ liệu tiềm ẩn từ trước đến nay mới “chiếm lĩnh 
thị trường” và có cơ hội ra mắt với bà con. Thế là lúc đó cây 
tuy mặc áo cũ - bộ lá vẫn là lá cũ - nhưng đã nhuộm lại màu 
sắc mới “bắt mắt” hơn. 

Trước khi rụng, lá hình thành một lớp tế bào không phân 
hủy ở cuống. Gió thổi, gió bắt lá phải “múa” cho mình coi. 
Múa hoài lá mệt quá, lá rụng! 

Hầu hết những giống cây “xanh quanh năm” (ever-green) 
đều không rụng tất cả bộ lá của mình trong mùa đông mà 
cứ rỉ rả rụng và thay lá mới trong suốt năm. Do đó, giống 
cây này có màu xanh quanh năm. 


85 


`. w z ` ^ 

⁄4o -_ Bằng cách nào nhận ra 
Z ; mu # 

Z7) nâm độc? 


Đừng mất công ởi tìm quy luật phân định nấm nào độc, 
nấm nào lành. Vô ích mà hậu quả thì không lường được. Ai 
nói gì thì nói, ai mách bạn phương pháp này, bí quyết kia để 
phân định “độc, lành” của họ nhà nấm thì bạn cứ vui vẻ cám 
ơn và - vì chính sự an toàn của bạn - đừng có nghe theo, 
đừng có ăn bất cứ thứ nấm nào bạn lượm được ở đâu đó. 

Nhiều, rất nhiều người lầm 
lẫn hoặc có ý tưởng sai lầm về 
nấm và sự lầm lẫn này thường 
là lầm lẫn chết người. Chết 
theo nghĩa đen và chết đau 
đớn nữa kìa chứ không phải 
chết theo nghĩa bóng. Chẳng 
hạn, có người cho rằng khi cho 


muỗng mạ bạc quậy nồi nấu 
nấm, nếu muỗng sạm đen lại 
thì đó là nấm độc. Nhưng cũng có ý kiến cho rằng chỉ cần 
“đụng” vào nấm độc thôi thì cũng đủ tàn đời rồi! Quá đáng. 
Thật ra không có sự khác biệt nhau rõ rệt giữa “nấm độc” 
và “nấm lành“ Giản dị là có hai thứ tên gọi cho một thứ đồ 
vật. Có người lại cho rằng nấm nào có màu đỏ mang cá là 
nấm lành, “xực” được. Nhận định này dựa trên sự kiện có hai 
loại nấm có màu đỏ mang cá được biết rõ là “lành” và một 


86 


loại tên là Amanitas cũng có màu nâu đỏ mang cá nhưng lại 
“độc” Nhưng điều đáng buồn là hầu như chẳng bao giờ có 
thể phân biệt được nấm có màu đỏ mang cá nào lành, nấm 
nào độc trước khi hậu quả phát tác. Và lúc đó đã muộn rồi. Vả 
lại có thiếu gì nấm mang cá không có màu đỏ mà vẫn lành. 

Vậy, an toàn nhất là đừng ăn nấm lạ dù nom nó rất giống 
với nấm lành. 
`3 ⁄„ 
x@0)~ Acid là gì? 

⁄ } Ầ 

Acid còn có tên gọi là cường toan. Toan có nghĩa là chua, 
cường có nghĩa là đậm, mạnh. Nói nôm na ra là chua... chết 
người. Chết người ở đây cũng xin hiểu theo nghĩa đen. Và 
cái chết do acid gây ra thì thật là kinh khủng. Acid làm 
cháy quần áo, làm cháy da thịt, thậm chí xương cũng tiêu 
luôn. Cho đến sắt thép mà còn chịu thua acid. Do đó, nhiều 
người mới nghe nói đến acid là đã sởn gai ốc. 

Đúng là acid rất đáng sợ. Nhưng chỉ đáng sợ đối với một 
vài loại có nồng độ đậm đặc thôi. Trong thực phẩm ta dùng 
hàng ngày có thiếu gì acid. Ngay trong bao tử của bạn hiện 
giờ cũng đang có acid đó, bạn tin không? Và còn thiếu gì 
loại acid được dùng trong thực phẩm, sơn, thuốc uốn tóc, 
kem bôi da và các sản phẩm công nghiệp. Bởi vậy nếu có 
nói rằng acid là hữu ích, là cần thiết cho sức khỏe và đời 
sống hàng ngày của bạn thì cũng chẳng phải là nói... bậy! 


87 


Có nhiều thứ acid nhưng đại khái có thể phân làm hai 
loại: acid hữu cơ và acid vô cơ. Ta thử xem đặc điểm của 
mỗi loại này. 

Acid sulfuric là acid rất quan trọng trong công nghiệp. Và 
cũng rất nguy hiểm, chưa cần đụng vào, chỉ cần hít phải hơi 
của nó thôi thì cũng đủ “mệt” với nó rồi. Thậm chí, không 
cần hít, chỉ cần nhìn trực tiếp, gần nó thôi thì mắt của bạn 
cũng “bị thương rồi”. Acid clohydric là một acid khác cũng rất 
mạnh và độc. Nó là sản phẩm tổng hợp của acid sulfuric và 
muối ăn của chúng ta. Nguy hiểm nhưng lại rất hữu dụng. 
Nó được dùng để chế tạo các acid khác và để lau kim loại. 
Trong thân thể con người có chứa một ít acid này ở nồng 
độ rất thấp. Nó giúp cho sự tiêu hóa thực phẩm đó bạn. 
Acid nitric cũng là loại acid mạnh khác tác hại mắt và da. 
Trong khi đó acid boric lại là acid rất yếu. Tại nước Ý, người 
ta có thể tìm được acid này trong thiên nhiên. Acid này được 
dùng để chế tạo đồ gốm, ciment, bột màu, mỹ phẩm. Đôi 
khi nó còn được dùng để chế tạo thuốc ngừa thai, nhưng 
không nên dùng nó vào mục đích này. Acid carbonic là do 
thán khí - tức là khí carbon dioxid - có trong khói xe hơi, xe 
gắn máy, động cơ chạy bằng xăng dầu thải ra. Trong nước 
ngọt có “ga” cũng có loại khí carbon dioxid nhưng với nồng 
độ rất thấp và số lượng rất ít. Acid assenic được dùng để 
chế tạo thuốc trừ sâu. 


Acid hữu cơ thì không mạnh bằng acid vô cơ. Dấm ăn 
là một loại acid. Đó là acid acetic. Người ta tạo ra acid này 


88 


bằng cách cho lên men các loại trái cây như táo, chuối... 
Ăn Yaourt bạn thấy cái vị chua chua, phải không? Đó chính 
là acid lactic. Acid amin rất cần cho cơ thể. Và acid này do 
protein trong thực phẩm mà ra. Cam, táo, nho, chanh... đều 
chứa acid ascorbic - tức là vitamin C. Trong gan trứng, thịt bò 
đều có chứa acid nicotinic giúp chữa và ngừa các bệnh về da. 

Chuyện về họ hàng nhà acid còn nhiều phức tạp hơn nữa 
kìa. Hữu dụng đó, tác hại đó. Hữu dụng đến mức cần thiết, 
không có không xong. Acid clohydric chẳng hạn, không có 
nó, không tiêu hóa được thực phẩm. Nhưng có nhiều quá 
bao tử lủng liền. Có thứ acid được chế tạo bằng nhiều loại 
thực phẩm, có thứ bằng các chất khí của chính nó. 

Tóm lại, từ công dụng cho đến chế tạo, họ nhà acid không 
đơn giản tí nào. 


\`/ : `. 
B1. Chất ky hỏa là gì? 
⁄ÿ so 


Chắc nhiều người tưởng chất ky hỏa là một sáng chế tân 
kỳ?! Thật ra con người đã biết đến nó và dùng nó cả ngàn 
năm trước rồi. Trong các đền thờ cổ, nó được dùng bao các 
bó đuốc và các tấm che trên các bàn thờ, nóc đền thờ để 
khi thiêu của lễ, bàn thờ và đền thờ không bị “bà hỏa” sờ 
mó. Cách nay hơn hai ngàn năm, người La Mã cổ đã dùng 
chất ky hỏa bọc xác lúc hỏa thiêu đặng giữ cho đầy đủ 
tro và hài cốt mà không bị lộn với những thứ khác. Trong 


839 


truyền thuyết có kể rằng vua Charlesmagne nước Pháp có 
cái áo làm bằng chất ky hỏa có thể giặt sạch các chất dầu, 
mỡ dính vào áo bằng lửa. 

Ta dùng cụm từ “chất ky hỏa” để chỉ một nhóm kim loại 
sợi có đặc điểm ky hỏa. Chúng là một hợp chất hỗn hợp rất 
khác nhau và mỗi thứ lại có độ dài, độ dẻo và công dụng 
khác nhau. Trên quan điểm của nhà hóa học thì chất ky hỏa 
thường bao gồm Silicat vôi, manhê và đôi lúc có lẫn sắt. 

Vì là kết cấu sợi, chất ky hỏa nom giống như bông gòn 
hay len, chỉ khác ở chỗ nó ky hỏa, ky nhiệt. Đặc điểm này 
rất hữu ích và các nhà khoa học vẫn chưa tìm ra được chất 
nào có thể thay thế cho nó. Cho đến nay, người ta chưa tìm 
được một kim loại nào có thể se, dệt làm thành tấm như 
tấm vải, thành tờ như tờ giấy. 

Mấy ông lính cứu hỏa, mấy công nhân làm ở nơi có nhiệt 
độ cao như luyện kim... phải mặc quần áo, mang giày, đội 
nón, bao tay làm bằng chất ky hỏa. Chất ky hỏa khá hiếm và 
chế tạo cũng khá công phu, có khi phải xử lý tới 50 tấn đá 
người ta mới làm ra được 1 tấn chất ky hỏa. 


` : ¿ : xk 
G2“ Tại sao tháp bị nghiêng 
“z><- mà không đổ? 

Thiên hạ thường nhớ cái hấp dẫn của trí tưởng tượng 


hơn là cái có tính cách quan trọng. Bởi vậy nhắc đến thành 
phố Pisa thì thiên hạ nhớ đến cái tháp bị nghiêng của nó 


90 


chớ có mấy ai biết rằng đó là thành phố có lịch sử lâu đời 
và rất huy hoàng. 

Tất nhiên, cái tháp nghiêng của nó cũng “dễ nể" lắm. 
Không hề có bê tông, xi măng, cốt sắt, chỉ bằng thạch cao. 
Tường dưới chân tháp dầy 4m, chiều cao của tháp là 55m, 
nghĩa là cao bằng cái bin-đinh 15 tầng chớ ít đâu. Phía bên 
trong có cầu thanh cuốn gồm 300 bậc từ dưới đất lên trên 
đỉnh. Đứng trên đỉnh có thế nhìn toàn cảnh thành phố và 
biển lấp lánh cách đó gần 10 km. 

Trên đỉnh tháp, trọng tâm bị lệch 5,029m. Nói cách khác 
từ trên đỉnh tháp, thả tảng đá xuống đất, nó sẽ rớt cách chân 
tháp 5,029m. Cái gì khiến tháp nghiêng như vậy mà không 
đổ? Không ai dám trả lời mạnh miệng. Tất nhiên, lúc mới xây 
nó đâu có nghiêng, người ta dự kiến xây tháp này làm tháp 
chuông cho ngôi vương cung thánh đường ở gần đó, khởi 
công từ năm 1174 mà mãi đến 1350 mới xong. 


91 


Nền tháp xây trên... cát. Có lẽ vì vậy mà nó bị nghiêng? 
Nhưng nó không nghiêng bất thình lình, mà chỉ nghiêng khi 
đến lầu ba. Vì vậy bản thiết kế phải thay đổi chút ít rồi xây 
tiếp. Biết là nghiêng rồi mà vẫn cứ xây tiếp, thật là chẳng 
hiểu nổi. Trong khoảng thời gian 100 năm trở lại đây, tháp 
đã nghiêng thêm 0,35m nữa, theo một vài kiến trúc sư thì 
nên gọi là tháp “đang nghiêng” thì đúng hơn vì họ tin rằng 
quá trình nghiêng của nó chưa triển khai hết. 

Bạn biết nhà đại bác học Galiles chứ? Quê quán của ông 
ở thành phố này đó. Người ta nói rằng ông đã leo lên cái 
tháp nghiêng đó để thí nghiệm và xây dựng được một định 
luật vật lý rất quan trọng là tốc độ rơi của một vật trong 
không gian. Và, ai đã đi học thì cũng đã học định luật này 
rồi, nhưng có mấy ai nhớ người đã phát hiện ra nó. 


— 


G Phải chăng Bắc cực quang 
⁄3- là độc quyền của Bắc cực? 


Bắc cực quang là một hiện tượng tự nhiên đẹp đẽ và 
gây kinh ngạc nhất. Khi nó xuất hiện, nó cũng thường gây 
nên những tiếng rền rền trên trời. Một vòng cung khổng 
lồ, sáng rực giữa ban đêm và luôn luôn chuyển động. Đôi 
khi những bó ánh sáng tỏa ra như hình rẽ quạt. Có lúc, đây 
đó thình lình lóe lên như một cái đèn pha khổng lồ từ trên 
thiên đỉnh chạy xuống chân trời. 


92 


Xa hơn nữa, về phía Bắc, cực quang thường giống như 
một tấm thảm rất rộng, rực rỡ, treo lơ lửng trên trời, đong 
đưa, lấp lánh ánh sáng ngũ sắc từ trên xuống dưới và chuyển 
động theo từng lớp. Theo các nhà khoa học thì màu sắc ánh 
sáng này treo lơ lửng chỉ cách mặt đất từ 80 km đến 150 km. 
Nhưng cái màn lớn nhất chỉ có tại cực bắc. Nhìn rõ nhất là 
khi ta đứng ở vịnh Hudson (đông bắc Hoa Kỳ), Canada, phía 
bắc Scotland, phía nam Na Uy và Thụy Điển. Đôi khi, tại bắc 
Hoa Kỳ cũng có thể nhìn thấy chiếu qua bầu trời phía Bắc. 
Ta gọi ánh sáng kỳ ảo đó là “Bắc cực quang” Nhưng tại Nam 
cực cũng có hiện tượng này. Lúc đó người ta gọi là “Nam 
cực quang”. Vậy, nên gọi là cực quang vừa đúng lại vừa gọn. 

Khoa học vẫn chưa đưa ra những giải thích thỏa đáng 
cũng như chưa tìm ra được nguyên nhân của hiện tượng 
này. Nhưng họ cho rằng những bó tia sáng đó là do sự 
phóng điện ở tầng khí hiếm phía trên. Hiện tượng này chỉ 
xuất hiện ở cực trái đất. Sự nhiễu loạn điện tử thường xảy 
ra khi ánh sáng đặc biệt chói lọi. Dường như nó cũng liên 


93 


quan đến các điểm đen xuất hiện trên mặt trời theo một 
cách nào đó mà người ta chưa biết. 

Nếu rút hết không khí ra khỏi một ống thủy tinh và cho 
một dòng điện chạy qua luồng khí hiếm thì ánh sáng sẽ 
xuất hiện bên trong ống. Hiện tượng cực quang nhìn thấy 
bên trên cực trái đất có lẽ cũng tương tự: sự phóng điện từ 
mặt trời xuyên qua tầng khí hiếm. 


94 


Chương 2 
SỰ VIỆC KHỞI ĐẦU 
NHƯ THẾ NÀO? 


4 Í Tiến hóa là gì? 
Thuyết tiến hóa là một nỗ lực của con người nhằm giải 
thích sự tồn tại của những cấu trúc phức tạp các sinh vật 
sống quanh ta. Có nhiều nhà khoa học chấp nhận lý thuyết 
này nhưng số không công nhận cũng không phải là ít. 

Lý thuyết này cho rằng thực và động vật từ cấu trúc hình 
dạng đơn giản đã trải qua một quá trình tiến hóa lâu dài mời 
có được cấu trúc, hình dạng phức tạp như ngày hôm nay. 
Từ những dạng nguyên khai đơn giản nhất - chỉ là một khối 
nhỏ xíu xíu nguyên sinh chất dạng nhầy. Cũng theo lý thuyết 
này, ngay cả con người cũng đã 
phát triển từ một dạng đơn giản 
hơn chẳng khác nào con ngựa một 
móng ngày nay là hậu duệ của một 
tổ tiên nhỏ bé có năm móng. 


Trong nỗ lực chứng tỏ sự tiến 


hóa thực sự diễn ra, các nhà khoa 
học đã dựa trên ba chứng tích chủ 


95 


yếu. Một trong những chứng tích này là kết quả của sự nghiên 
cứu các hóa thạch của động và thực vật từ thời xửa thời xưa. 
Một vài hóa thạch dường như là để đánh dấu những bước 
tiến hóa. Người ta đã tìm thấy hóa thạch của những người 
nguyên thủy sống cách nay cả triệu năm. Hóa thạch của vài 
sinh vật giáp xác ngược lên tới 500 triệu năm. Những hóa 
thạch này chứng tỏ loài cá đã phát triển trong nước trước 
loài lưỡng thê, loài lưỡng thê trước loài bò sát, loài bò sát 
trước loài chim v.v... Các nhà khoa học tin rằng quá trình này 
chứng tỏ sự sống đã tiến từ dạng này sang dạng kia. 

Chứng tích khác của sự tiến hóa là kết quả sự nghiên 
cứu các phôi tức là sự phát triển sự sống phát xuất từ trứng. 
Nghiên cứu con gà từ trứng gà ta thấy có giai đoạn phôi gà 
nom giông giống như con cá, rồi giông giống như loài lưỡng 
thê, sau đó giông giống như loài bò sát, sau cùng có dạng 
loài chim. Phôi của các sinh vật đều kinh qua một quá trình 
như vậy tức là nó lặp lại và thu ngắn quá trình lịch sử phát 
triển và tiến hóa dài dằng dặc của sinh vật. 

Chứng tích thứ ba là chính cơ thể của các sinh vật. Chẳng 
hạn, xương và cấu trúc cơ bắp của chân loài rùa, cánh loài 
chim, vây loài cá mập, cặp chân trước của loài ngựa, cánh 
tay và bàn tay của loài người, về cơ bản, đều có cấu trúc 
tương tự với nhau. Trong cơ thể con người có nhiều cơ phận 
dường như vô dụng. Người ta cho rằng đó là di tích của tổ 
tiên xa xưa truyền lại. Những di tích này có thể là chứng tích 
đưa tới lý thuyết tiến hóa. 


96 


rã: Ý nghĩa của cái hôn? 

Ngày nay hôn là hình thức biểu hiện của tình cảm trìu 
mến. Nhưng trước khi cái hôn có ý nghĩa này thì nhiều nơi 
trên thế giới và từ thời xa xưa, cái hôn lại có ý nghĩa biểu 
hiện lòng tôn kính. 

Nhiều bộ lạc ở châu Phi hôn đất mà các lãnh tụ của họ 
đặt chân lên. Hôn tay, hôn chân là dấu hiệu của lòng tôn 
kính có từ thời xa xưa. Thời cổ La Mã, hôn môi, hôn mắt là 
một kiểu chào tôn trọng. Hoàng đế La Mã cho phép một đại 
thần hay một đại quý tộc quan trọng được hôn môi. Nhưng 
những người kém quan trọng hơn thì chỉ được hôn tay và 
những người kém quan trọng hơn nữa thì chỉ được hôn chân. 

Rất có thể cái hôn mang ý nghĩa biểu hiện cảm tình trìu 
mến có từ thời rất gần mà cũng rất xưa: bà mẹ “nựng” con 
của mình, muốn hội nhập làm một với con. Vấn đề là xã hội 
có chịu cho phép mở rộng ý nghĩa này ra cho người lớn với 
nhau không. 

Ta có bằng chứng về trường hợp này - nghĩa là mở rộng 
ý nghĩa của cái hôn cho người lớn - từ thế kỷ thứ XVI và có 
lẽ còn trước đó nữa. Xứ sở đầu tiên chấp nhận cho cái hôn 


97 


như một biểu hiện lịch thiệp và tình cảm là nước Pháp. Khi 
khiêu vũ trở thành phổ biến thì sau mỗi bài nhảy đều kết 
thúc bằng một cái hôn. 

Từ nước Pháp, cái hôn mau lẹ lan rộng khắp châu Âu. 
Nước Nga vốn thích bắt chước các thói tục của Pháp, đã 
chấp nhận cái hôn và cho phổ biến rộng rãi trong... xã hội 
thượng lưu. Một cái hôn của Nga hoàng là biểu hiện cao 
nhất sự công nhận của vương triều. 

Lần lần, cái hôn trở thành một phần của phép lịch sự. 
Khi các tục lệ trong hôn nhân phát triển, cái hôn trở thành 
một phần của nghỉ thức hôn lễ. Ngày nay, dĩ nhiên ta chấp 
nhận cái hôn như biểu hiện của tình yêu và sự dịu dàng. 
Nhưng, ngay thời nay, tại nhiều nơi trên thế giới, cái hôn là 
một phần của nghỉ lễ trang trọng đồng thời đang có khuynh 
hướng mở rộng thêm ý nghĩa: biểu lộ lòng tôn kính. 


` %6 Lịch đã được bắt đầu 
\š( như thế nào? 


Khi những người cổ xưa bắt đầu định canh, định cư, họ 
nhận ra rằng: thời gian thích hợp cho việc gieo trồng thì 
tương đối đều đặn trong từng năm. Họ cố gắng lưu ý xem 
có bao nhiêu ngày giữa hai khoảng thời gian thích hợp cho 
việc trồng cây. Có thể coi đó như một nỗ lực để tính khoảng 
thời gian của một năm. 


Những người Ai Cập là những người đầu tiên đã tính được 


98 


khoảng thời gian một cách rất chính 
xác. Họ biết rằng thời gian thích hợp 


nhất cho việc gieo trồng trong năm ` 
là kể từ lúc nước sông Nil dâng lên. X_ 
Quan sát kỹ, các giáo sĩ Ai Cập để ý /⁄Ỷ 


thấy rằng từ nước sông Nil dâng lên 

năm nay đến lúc nước sông Nil dâng 

lên năm sau có tất cả là 12 lần trăng tròn. Họ gọi đó là 12 
tháng (tiếng Anh là moon: mặt trăng - month: tháng). 

Nhưng như vậy vẫn chưa đủ chính xác. Cũng vẫn các giáo 
sĩ Ai Cập cổ để ý thấy rằng hàng năm, ngay trước khi nước 
sông Nil dâng lên thì có một ngôi sao thật sáng xuất hiện. 
Từ ngày đầu tiên sao xuất hiện năm này và ngày đầu tiên 
năm sau, họ đếm được 365 ngày. Vậy là cách nay khoảng 
600 năm người Ai Cập đã biết được một năm có 365 ngày. 
Trước niên đại này chắc có lẽ chưa ai biết điều ấy. Người Ai 
Cập chia ra làm 12 tháng, mỗi tháng 30 ngày, năm ngày còn 
dư tính vào tháng cuối cùng trong năm. Cuốn lịch đầu tiên 
đã được hình thành như vậy đó. 

Lịch không chỉ căn cứ trên trăng tròn, trăng khuyết mà 
còn căn cứ trên số ngày (365 1/4) là thời gian trái đất xoay 
đủ một vòng quanh mặt trời. Lịch này gọi là “dương lịch” 
(solar calendar) để phân biệt với “âm lịch” là lịch căn cứ vào 
mặt trăng. Cái số dư 1/4 ngày càng lúc càng rắc rối. Sau 
cùng Hoàng đế La Mã là Julius Caesar quyết định giải quyết 
một lần cho xong. Để “bù” lại mấy cái thời gian lụn vụn 1/4 
ngày tồn đọng từ hồi nào tới giờ, ông ra lệnh năm 46 trước 


99 


Công nguyên là 445 ngày, từ đó về sau mỗi năm chỉ có 365 
ngày trừ năm thứ bốn của chu kỳ bốn năm. Năm cuối của 
chu kỳ này sẽ là 366 ngày để gom thời gian “dư” lụn vụn 
1/4 của ba năm kia. 

Nhưng rồi người ta phát hiện ra rằng ngày lễ Phục Sinh 
và nhiều ngày lễ thánh khác không đúng theo các mùa. Quá 
nhiều “ngoại lệ” chồng chất. Bởi vậy, năm 1582 giáo hoàng 
Gregory XIII quyết định phải làm một cái gì đó cho bớt rắc 
rối. Ông ra lệnh xén bớt 10 ngày của năm 1582. Và để cho 
từ đó về sau lịch đi đúng ngày thì năm thường có 365 ngày 
và năm “nhuần” có 366 ngày. Và tháng 2 của năm nhuần sẽ 
có 29 ngày. Vậy năm nào là năm nhuần? Đó là những năm 
có tổng hai chữ số của năm chia đúng cho 4. Thí dụ 1764, 
1828, 1980 hoặc năm có hai số cuối là 0 và 2 con số đứng 
trước chúng chia đúng cho 4. Thí dụ: 1600, 2000, 2400 trừ 
những năm 1700, 1800, 1900. 

Lịch này gọi là lịch Gregory được cả thế giới theo trong 
những việc thông thường. Nhiếu quốc gia vẫn theo hai thứ 
lịch: dương và âm lịch hoặc dương lịch và lịch tôn giáo vì 
những mục đích tôn giáo hay lịch phong tục. 


)HI Tên của các ngày trong tuần 
L.— theo Âu Mỹ? 


Thời xa xưa không có tên các ngày mà chỉ có tên các mùa. 
Lúc đó con người còn chưa chia thời gian ra thành những 


100 


tuần lễ (week). Thời đó người ta mới chỉ chia thời gian một 
năm thành các khoảng bằng một tháng. Như vậy thì có quá 
nhiều tên cho mỗi ngày trong tháng. Nhưng khi con người 
hình thành các đô thị, họ muốn ấn định những ngày nhất 
định trong tháng để họp chợ, trao đổi hàng hóa. Có khi 
các ngày phiên chợ được ấn định cách nhau mười ngày, có 
khi bảy ngày, có khi năm ngày. Người Babylon ấn định mỗi 
phiên chợ cách nhau bảy ngày. Trong ngày này họ không 
làm việc mà tụ hợp với nhau để trao đổi hàng hóa hoặc cử 
hành nghi lễ tôn giáo. 

Người Do Thái cổ cũng theo gương đó nhưng dành ngày 
thứ bảy cho mục đích tôn giáo. Cứ như vậy mà tuần lễ được 
thành lập. Thời gian của một tuần lễ là thời gian giữa hai 
phiên chợ. Người Do Thái cổ chỉ đặt tên cho một ngày trong 
tuần: ngày Sabbath, còn các ngày kia gọi theo thứ tự thứ 
hai, thứ ba... 

Khi người Ai Cập chấp nhận sự phân chia khoảng thời 
gian tuần lễ thì gọi tên cho các ngày bằng: mặt trời, mặt 
trăng, và tên của năm hành tinh. Người La Mã cổ sử dụng 
cách gọi tên trong ngày của người Ai Cập: ngày của Mặt 
trời, ngày của Mặt trăng, ngày của sao Hỏa, của sao Thủy, 
của Jupiter, của Venus, và của Saturn. 

Người Âu thuộc dòng Anglo-Saxon (Anh-Đức..) chỉ 
dùng có một vài tên của La Mã, còn lại họ gọi theo tên 
thần linh của họ. Bởi vậy ngày của Mặt trời là Sannandaeg 
hay là Sunday, ngày của mặt trăng là Monandaeg hay là 


101 


Monday. Người La Mã gọi ngày của thần Mars (thần 
chiến tranh) thì người Anglo-Saxon gọi là Tiw, từ đó mà 
Tiwesdaeg và thành ra Tuesday. Người La Mã gọi thần 
Mercury (Thủy thần) thì người Anglo-Saxon gọi là thần 
Woden, từ đó mà ra Wednesday. Người La Mã gọi thần 
Jupiter (thần sấm) thì người Anglo-Saxon gọi là thần 
Thor, từ đó ra Thursday. Vợ của thần Odin thần của người 
Anglo-Saxon tên là Frigg được đặt cho ngày kế của ngày 
thần Jupiter nên có ngày Friday. Và người La Mã là thần 
Saturn thì người Anglo-Saxon gọi là Saeternsdaeg từ đó ra 
Saturday. 

Thời gian một ngày thường được tính từ lúc mặt trời mọc 
đến lúc mặt trời lặn. Người La Mã kỹ hơn nên kể một ngày 
bắt đầu từ nửa đêm hôm nay đến hết nửa đêm hôm sau. 
Ngày nay, chúng ta theo cách tính này. 


)K1 Người đầu tiên nghĩ ra 
|. — mẫu tự là ai? 


Các mẫu tự ngày nay ta dùng chỉ là những ký âm (tượng 
thanh) và đã được dựa trên căn bản các mẫu tự La Mã có từ 
hơn 2500 năm rồi. Các mẫu tự ngày nay hầu như giống y 
các mẫu tự La Mã có từ thế kỷ thứ ba trước Công Nguyên. 

Trước khi các mẫu tự được sáng tạo, con người dùng hình 
ảnh để ghi lại các biến cố hay bày tỏ ý tưởng. Hình vẽ một 
vài con hươu treo ở bìa rừng có nghĩa là “vùng săn hươu rất 


102 


tốt“ Và hình vẽ đó được coi như một 
tự dạng, một kiểu chữ viết hay còn 
gọi là chữ viết tượng hình. Các lối chữ 
tượng hình đã phát triển rất cao ngay 
từ thời những người Babylon, Ai Cập 
và Trung Hoa cổ. Với thời gian, các chữ 
tượng hình thay đổi. Hình ảnh, thay vì tượng trưng cho vật 
mà hình ấy vẽ ra thì chữ tượng hình đã tiến đến chỗ biểu ý 


tức là phô diễn cái ý có liên quan đến hình vẽ. Chẳng hạn 
hình vẽ một bàn chân là biểu ý “đi bộ". Chữ viết kiểu này 
được gọi là biểu ý tự (idea writing). 

Cái khó của chữ tượng hình là cái ý nghĩa hàm hồ của 
nó, nghĩa là nó có thể hiểu theo nhiều ý rất trái ngược nhau 
nhưng cũng không “sai”. Bởi vậy chữ tượng hình cứ phải cải 
thiện dài dài. Vả lại chữ tượng hình quá phức tạp và nhiều khi 
nó không biểu được hết cái ý, nhất là những ý trừu tượng. 
Do đó, từ tượng hình, chữ viết cải tiến thành tượng thanh. 
Chẳng hạn âm “am” có nghĩa là cánh tay (arm) thì người ta 
ký hiệu là “id“ Từ đó, cứ khi nào cần ghi âm “am người ta 
dùng ký hiệu “id“ 

Người Babylon, người Ai Cập, người Trung Hoa chưa vượt 
qua được giai đoạn tượng hình để tiến tới giai đoạn tượng 
thanh. Thật ra người Ai Cập cổ cũng đã sáng chế ra được 
một thứ mẫu tự gồm 24 ký hiệu để tượng trưng cho mỗi 
âm. Nhưng họ chưa kịp nhận ra giá trị của sáng chế này 
và hoàn chỉnh nó thì nền văn minh cổ Ai Cập đã lụi tàn 


103 


kéo theo sự chặn đứng quá trình hoàn thiện mẫu tự tượng 
thanh của Ai Cập. 

Khoảng 3500 năm trước đây, những cư dân sống gần 
duyên hải phía đông Địa Trung Hải đã có những bước tiến 
lớn hướng đến chỗ hình thành các mẫu tự tượng thanh ra 
dùng ngày nay. Họ cũng dùng những ký hiệu nhất định 
tượng trưng cho những âm nhất định, từ đó họ tiến tới 
giới hạn lần lần số lượng ký hiệu, đồng thời làm cho các 
ký hiệu trở nên đơn giản hơn. Đó là bước khởi đầu hình 
thành các mẫu tự. 

Người Do Thái cổ và người Phoenicien (một sắc dân cổ 
sống ở vùng duyên hải Bắc Phi ngày nay) đã có công lớn 
trong việc hoàn thiện và sử dụng mẫu tự. Người Phoenicien 
- dân buôn bán hàng hải - đã đem mẫu tự này đến Hy Lạp. 
Người La Mã đã chấp nhận những mẫu tự này với vài thêm 
bớt, sửa đổi và truyền lại cho các dân tộc ở Tây Âu qua văn 
tự La tỉnh. Và đó cũng là mẫu tự ta dùng ngày nay. 


ìY lu sao loài người không sử 

|—_—\ dụng cùng một thứ ngôn ngữ? 
Có lẽ lúc khởi đầu - tất nhiên là thời rất rất xa xưa - con 

người nói cùng một thứ ngôn ngữ. Thế rồi, với thời gian, 

ngữ tộc ấy hoặc nhiều ngữ tộc khác lan rộng ra và thay đổi. 
Lúc đầu một nhóm người hay vài nhóm người - sống rải 


rác - nói cùng một ngữ tộc. Lần lần, nhóm người ấy tăng 


104 


dân số, vùng đất họ đang sống không cung cấp đủ lương 
thực, do đó, họ tách ra thành từng nhóm nhỏ và tha phương 
cầu thực. 

Khi nhóm này đến định cư ở một vùng đất mới, họ vẫn sử 
dụng ngôn ngữ trước khi họ tách khỏi nhóm lớn. Tuy nhiên, 
với thời gian, những âm và thanh mới lần hồi “len” vào ngôn 
ngữ của họ để chỉ những sự kiện, sự vật mà ở chốn cũ không 
có. Đồng thời có nhiều từ chỉ những sự vật ở chốn cũ sang 
vùng đất mới này lại không có nên lâu ngày không dùng 
và bị quên đi. Từ đó, sự thay đổi phát âm cho đến từ mới, 
cấu trúc câu nói cũng lần lần thay đổi. Lại phải kể đến sự 
kiện là ở vùng đất mới đã có người cư ngụ. Vì nhu cầu giao 
tiếp, ngôn ngữ của người mới đến và người bản địa có sự 
thêm bớt, thay đổi. Tất nhiên sự biến đổi diễn ra rất chậm. 
Và ngôn ngữ - hoặc của người mới đến hoặc của người bản 
địa - trở thành “phương ngữ, thổ ngữ” (dialect). Sau một thời 
gian dài, chịu nhiều sự thêm bớt, thay đổi trong phát âm, 
cấu trúc câu... một ngôn ngữ mới được hình thành. 

Các ngôn ngữ Tây Ban Nha, Pháp, Bồ Đào Nha đã hình 
thành từ cái gốc của nó là ngôn ngữ La tinh. Và ngôn ngữ 
Anh, Na Uy, Thụy Điển, Đan Mạch, Đức hình thành từ ngôn 
ngữ Đức cổ. 

Những ngôn ngữ xuất phát từ cùng một ngôn ngữ gốc là 
bà con xa, gần với nhau tùy theo ngôn ngữ có bị pha trộn, 
thay đổi nhiều hay ít. 


105 


gố[ Tiếng Anh đã khởi phát 
_— như thế nào? 


Các nhà ngôn ngữ học có thể tìm được nguồn gốc của 
các ngôn ngữ đang được sự dụng trên thế giới ngày nay. 
Nói vậy có nghĩa là một ngôn ngữ “tổ” (gốc) có rất nhiều 
“con cháu” (những ngôn ngữ tương cận). 

Anh ngữ ngày nay được coi là có gốc từ ngôn ngữ Ấn Âu. 
Những ngôn ngữ khác cũng thuộc “họ” này là tiếng Pháp, 
tiếng Ý, tiếng Đức, tiếng Na Uy và tiếng Hy Lạp. Trong “họ” 
ngôn ngữ Ấn Âu này có nhiều chi, và tiếng Anh thuộc về “chi” 
“đông - teutonic“ Tiếng Anh được hình thành vào khoảng 
giữa thế kỷ thứ năm sau Công Nguyên, khi những người từ 
Bắc Hải tràn đến xâm lăng đất của những người Celt đang 
cư ngụ tại vùng đất ngày nay là nước Anh. 

Để cho thuận tiện, các nhà ngôn ngữ học đã chia quá 
trình hình thành tiếng Anh ra làm ba thời kỳ: tiếng Anh cổ 
(Anglo-Saxon) từ khoảng thế kỷ thứ IV đến thế kỷ thứ XI, 
tiếng Anh trung cổ từ thế kỷ thứ XI đến thế kỷ XV và tiếng 
Anh hiện đại từ thế kỷ XV đến nay. 

Ngôn ngữ của người bản địa sống trước khi bị người 
phương Bắc xâm lăng là tiếng Celt. Nhưng vì bị những 
người Anglo-Saxon xâm lược nên ngôn ngữ Celtic lần lần 
không được sử dụng nữa. Tuy vậy cũng có một số từ Celtic 
len vào và bám rễ trong tiếng Anh. Và ngay tiếng Anh cũng 
còn một số “thổ ngữ: Về sau những người phương Bắc 


106 


xâm lược nước Anh lại đưa thêm vào ngôn ngữ này một 
số yếu tố ngôn ngữ Bắc Âu, Thụy Điển. Ngôn ngữ này có 
gốc tiếng Đức cổ. 

Năm 1066, Wiliam - Nhà Chinh Phục - lại đưa thêm một 
số yếu tố ngôn ngữ khác vào tiếng Anh bằng cách sử dụng 
tiếng miền Bắc của Pháp trong triều đình (Norman). Lúc 
đầu thứ tiếng Norman chỉ được sử dụng trong giới thượng 
lưu. Nhưng dần dần ảnh hưởng của nó lan rộng ra và một 
thứ ngôn ngữ khác với ngôn ngữ Anglo-Saxon được hình 
thành. Ngôn ngữ mới này là nguồn gốc chủ yếu của tiếng 
Anh hiện đại. 


\ếf( Ai đã sáng chế ra cây viết chì? 

Tiếng La tinh “penicullus” có nghĩa là cái đuôi nhỏ. Từ này 
được dùng để chỉ cái bàn chải nhỏ. Từ “pencil” xuất phát từ 
chữ La tỉnh này và lúc đầu nó cũng có nghĩa là cái bàn chải 
nhỏ có đầu nhọn. 

Tất nhiên, ngày nay, từ “pencil” có một nghĩa khác hẳn. 
Cái bút chì đã có hai trăm năm lịch sử. Cách nay hơn năm 
thế kỷ, ở vùng Cumberland, người ta tìm được một loại than 
đặc biệt gọi là than chì (graphite). Và người ta cho rằng bút 
chì thuộc dạng rất thô sơ đã được hình thành từ đó. 

Năm 1760, tại vùng Nuremberg bên Đức, một gia đình rất 
nổi tiếng tên là Faber đã thành lập một xưởng và sử dụng 


107 


than chì nghiền nhỏ để tạo ra một loại bút viết, nhưng không 
thành công. Mãi đến năm 1795, một người tên là Conte đã 
dùng than chì nghiền mịn trộn với đất sét rồi đem “nướng” 
để tạo thành một loại bút viết. Kỹ thuật chế tạo bút chì ngày 
nay tất nhiên là khác, nhưng về cơ bản vẫn là phương pháp 
của N.J.Conte. 

Ngày nay ta gọi là viết “chì” thì không đúng bởi vì trong 
cái bút chì ấy chẳng có tí “chì” nào cả mà chỉ có chất là “than 
graphite“. Than graphite có một đặc điểm giống chì là khi 
vạch trên giấy nó để lại vết đen đen, vì thế thành thói quen 
gọi là “bút chì đen; nói tắt là bút chì. 

Để chế tạo bút chì, trước hết phải nghiền nhỏ - đến độ 
mịn - than graphite và đất sét rồi trộn với nước. Càng nhiều 
đất sét bút chì càng cứng nhưng ít đen. Ngược lại càng 
nhiều graphite thì càng mềm và đen đậm hơn. Khi hợp 
chất trộn đến độ đặc, dẻo thì cho vào khuôn đúc thành thỏi 
nhỏ, dài, cắt thành đoạn dài ngắn tùy ý, sau đó đưa vào lò 
nướng. Đó mới là “ruột” viết chì. Còn một công đoạn nữa là 
chế tạo “vỏ” viết chì. Người ta thường dùng gỗ thông hay 
gỗ sồi để làm vỏ. Vỏ gồm hai mảnh. Ở một mặt của nửa 


108 


mảnh, người ta bào một rãnh nhỏ để đặt “ruột chì“ Dán 
ruột vào, sau đó ghép hai mảnh lại. Trau chuốt, sơn phết 
bên ngoài, thế là xong. 

Ngày nay có tới 300 thứ bút chì khác nhau tùy công dụng. 
Ta có thể mua bút chì đen với 19 độ đen và cứng khác nhau. 
Hoặc có thể mua bút chì với 72 màu khác nhau. Có viết chì 
dùng để viết trên kiếng, trên vải, trên băng keo, trên plastic 
và trên... phim ảnh. Có cả viết chì cho các kỹ sư xây dựng 
dùng ngoài công trường. Loại này có thể viết trên gạch, đá 
và dãi nắng dầm mưa nhiều năm vẫn không phai mờ. 


#( Ai đã nghĩ ra cách chế tạo giấy? 


Cầm tờ giấy, xé theo hai chiều bạn sẽ thấy trong hai chiều 
ấy có một chiều dễ bị rách hơn. Và ở chỗ bị xé bị tưa lộ ra 
những sợi nhỏ li tỉ. 

“Nhận xét” thứ nhất cho ta biết: giấy đó được chế tạo 
bằng máy. Nếu không bằng máy thì giấy xé chiều nào 
cũng vậy. “Nhận xét” thứ hai chứng tỏ giấy là một tấm gồm 
những sợi nhỏ dính với nhau. Những sợi này là những hạt 
cellulose thật nhỏ. Chính những cellulose này đã tạo nên 
“khuôn, hình” của thực vật, tức là hình dạng của cây xanh. 

Loài người đã tạo ra vật liệu để viết lên đó trước khi biết 
chế tạo giấy. Cách nay khoảng 4000 năm, người Ai Cập cổ 
đã lấy cây papyrus (giống như cây cói - ND), đập dập rồi 
cán mỏng. Sau đó, lớp dọc, lớp ngang, chồng lên nhau, cán 


109 


cho mỏng nữa rồi đem phơi. Khi đã khô, chúng dính lại với 
nhau thành tờ và họ viết lên “giấy” Nhưng đó chưa phải là 
“giấy” theo đúng nghĩa. 

Người Trung Hoa tên là Thái Lân đã sáng chế ra giấy từ 
thế kỷ thứ hai sau Công nguyên bằng vỏ cây dâu tằm. Ông 
ta lấy vỏ phía trong của cây dâu tằm, ngâm nước cho rữa 
ra thành sợi, sau đó đổ một thứ hồ lên cái nia và trải thật 
mỏng vỏ dâu tằm đã ngâm rữa lên, khi khô có một lớp mỏng 
trên mặt nia. Đó là giấy. Về sau phương pháp chế tạo giấy 
đã được cải tiến và hoàn thiện thêm. Người ta dùng cả tre, 
giẻ rách để chế tạo giấy. 

Người Trung Hoa buôn bán, họ đi xa về phía tây, đến 
tận kinh thành Samarkand bên Trung Á. Tại đó, tiếp xúc với 
người Á Rập và truyền cho họ bí quyết chế tạo giấy. Người 
Á Rập lại đem bí quyết này phổ biến sang tận Tây Ban Nha. 
Và từ đây, phương pháp chế tạo giấy lan rộng khắp châu Âu. 

Theo thời gian, người ta tìm được nhiều phương pháp 
cải thiện cách chế tạo giấy, kể cả việc chế tạo ra máy để làm 
giấy. Một trong những cách chế tạo giấy quan trọng nhất 
thời đó là một cái máy làm giấy được chế tạo tại Pháp năm 
1798, nó có thể chế tạo ra giấy cuộn. 


¬ ðố ( Quyển sách đầu tiên 

—— đã được thực hiện từ bao giờ? 

Ở châu Âu mãi đến Trung cổ mới có sách. Những thứ 
tương tự như sách chỉ là những cuộn giấy papyrus. Những 


110 


“tờ” giấy papyrus được dán lại với nhau thành những tờ dài 
rồi cuộn tròn lại. Người La Mã gọi cuộn giấy là volumen, từ 
đó tiếng Anh có từ “volume” là quyển. 

Khoảng giữa thế kỷ thứ năm, da bê, da cừu đã thay thế 
giấy papyrus. “Giấy” này làm bằng da dê, da cừu, da bê... nói 
chung là bằng da gia súc. Người ta viết lên mặt da cắt thành 
tờ có khổ bằng nhau, sau đó đóng lại thành tập (book). 

Nhưng một cuốn sách như kiểu sách in của chúng ta 
ngày nay thì mãi đến thời Trung cổ (bắt đầu khoảng thế kỷ 
thứ X) mới có. Thoạt đầu bốn mảnh da xếp lại thành tám 
tờ, mười sáu trang. Người ta gọi đó là “section/. 

Những “section” này được đưa đi viết lên đó và mỗi 
tờ có thể viết cả hai mặt. Sau đó họ lấy dây may các 
“section” lại, làm “bìa” và trang trí bìa sách. Đây là cuốn sách 
giống như sách chúng ta dùng ngày nay. 

Hầu hết các sách thời Trung cổ là Kinh Thánh, các bài 
giảng đạo hoặc sách tôn giáo. Kế đó là sách luật, y, lịch sử 
thiên nhiên. Về sau này có thêm sách ký sự lịch sử và... tiểu 
thuyết. Hầu hết các sách thời Trung cổ đều viết bằng tiếng 
La tỉnh. 


Ni Ai đã có sáng kiến vẽ tranh khôi 

Ta đã biết, có những sự việc ngày nay khác hẳn với chính 
nó ở lúc khởi đầu. Minh chứng cho nhận định này thì không 
có gì bằng tranh hình vẽ (cartoon). 


111 


Chữ “cartoon” trước hết có nghĩa là mảnh giấy dày, hơi 
cứng mà các họa sĩ Ý thời phục hưng thường dùng. Thật 
ra, ngay cả các họa sĩ ngày nay cũng còn dùng. Điều đáng 
nói là những gì họ vẽ lên mảnh giấy ấy là những phác thảo 
các tác phẩm nghệ thuật có kích cỡ lớn để trang trí các bức 
tường, các tấm thảm và các cửa số kính màu... 

Khi báo chí bắt đầu vẽ hình để minh họa tin tức, bình 
luận thời sự và vẽ hình giễu, châm biếm thì loại hình vẽ 
này cũng được gọi là “cartoon“. Đến khi điện ảnh phát 
triển, loại phim bằng hình vẽ ra đời cũng được gọi là 
“cartoon“. Các phim hoạt hình của Walt Disney chẳng hạn. 

Nhưng trước khi báo chí “bùng nổ” như ngày nay thì đã 
có những họa sĩ nổi tiếng về biếm họa như Hogarth, Goya, 
Daumier và Rowlandson. Họ vẽ một loạt tranh về một đề tài 
hay kể lại bằng tranh câu chuyện phiêu lưu hoặc một thói 
tính nào đó. Họ được kể như những ông tổ của sách truyện 
tranh và phim hoạt hình ngày nay. 

Ngay trong thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX mà đã có những 
tạp chí chuyên bằng hình “cartoon”“ Ở Paris có tờ “Charivari”. 
Ở Luân Đôn có tờ “Punch” và ở Hoa Kỳ có tờ Life và Judge. 
Khi báo chí Hoa Kỳ thường xuyên có mục tranh biếm thì 
những tạp chí chuyên về loại này đã mất dần sức hấp dẫn 
và nhiều tờ đã phải đình bản. 

Truyện dài bằng tranh đầu tiên xuất hiện ngay từ đầu 
thập niên của thế kỷ XX. Richard Outcault, nghệ sĩ cha đẻ của 
nhân vật Buster Brown trong truyện tranh cùng tên từ năm 


112 


1902. Truyện tranh này nổi tiếng đến nỗi trẻ con khắp nước 
Mỹ đòi ăn mặc quần áo theo kiểu Buster Brown. 

Một truyện tranh nữa cũng xuất hiện rất sớm là “Phụng 
dưỡng cha già” (Bringing up father). Truyện này ra đời năm 
1902. Từ đó đến nay, truyện này đã được dịch ra 27 thứ tiếng 
và phát hành tại 71 quốc gia. 


Ä[ Cơ số đếm của chúng ta 
|. đã bắt đầu như thế nào? 


Bạn có hai xu. Nếu cho bạn thêm hai xu nữa thì bạn biết 
ngay mình có bốn xu. Nhưng bạn có hiểu rằng để đi đến 
chỗ bạn “biết ngay” mình có bốn xu, nhân loại đã phải mất 
bao nhiêu thời gian không? Hàng triệu năm chớ không ít 
đâu. Bởi một trong những điều khó dạy cho con nít nhất 
chính là dạy cho chúng khái niệm con số. 

Thời xửa thời xưa khi người ta muốn nói mình có bao 
nhiêu con gia súc, họ đâu có thể khơi khơi nó năm, bảy, 
mười... con. Chỉ vì họ đâu có hệ thống số đếm! Muốn diễn 
tả con số, họ phải vất vả nhặt từng viên sỏi, mỗi viên 
tượng trưng cho một 
con, rồi bỏ vào cái túi. 
Càng có nhiều sỏi họ 
càng có nhiều gia súc. 
Và chỉ biết vậy thôi 
chứ không biết được 


113 


mình có mấy chục, mấy trăm. Từ “calculate” (tính toán) 
có nguồn gốc tiếng La tinh là “calculus” có nghĩa là hòn sỏi. 

Về sau thay vì hòn sỏi, họ dùng thẻ, dùng vạch để đếm, 
để tính toán. Cứ mỗi vạch hay thẻ là một con vật họ muốn 
đếm. Nhưng họ vẫn không có từ ngữ để nói tên con số. 

Bước kế tiếp trong quá trình phát triển hệ thống số đếm 
có lẽ là dùng ngón tay. Trong tiếng Anh ngày nay có từ“digit” 
(con số) là do gốc La tỉnh “digitus” có nghĩa là ngón tay. Vì ta 
có mười ngón tay nên ta tiến tới chỗ cơ số đếm thập phân. 

Nhưng ngày xưa không có hệ thống cơ số được dùng 
phổ biến rộng rãi khắp nơi. Có nơi dùng cơ số 12, có nơi 
dùng cơ số 20 và có nơi dùng cơ số 2, 5, 8. Cơ số đếm do 
người La Mã đặt ra cách nay 2000 năm được sử dụng rộng 
rãi tại châu Âu mãi cho đến thế kỷ XVI. Thật ra ngày nay ta 
vẫn dùng cơ số này cho đồng hồ, 60 giây là một phút, 60 
phút là một giờ. Hệ thống này quá phức tạp. 

Hệ thống cơ số đếm ta dùng ngày nay là của người Ấn 
Độ nghĩ ra cách nay cả ngàn năm rồi và do những thương 
nhân du nhập vào châu Âu và phổ biến rộng rãi tại đó cũng 
đã hơn 900 năm. Trong hệ thống đếm này chỉ có 9 chữ số 
và để diễn tả ý tưởng không có gì thì dùng ký hiệu 0 (zéro). 
Với 9 chữ số và ký hiệu 0 người ta muốn nói bất cứ số nào 
cũng được nếu ra áp dụng cơ số thập phân, nghĩa là chữ số 
hàng bên trái gấp 10 lần chữ số hàng bên phải. 


114 


? 


È % ( Cái gì làm cho tiền có giá? 

Ý tưởng có một cái gì đó sử dụng như “tiền” ngày nay là 
một ý tưởng ám ảnh loài người rất lâu và là một ý tưởng 
kỳ diệu nhất mà loài người đã phát huy được. Nhưng nhiều 
người tiêu tiền ào ào mà không rõ cái ý tưởng “tiền” kia từ 
đâu ra và tại sao tiền có giá? 

Cách nay hàng ngàn năm người ta chưa biết sử dụng 
“tiền“ Họ chỉ có thể có hệ thống “đổi chác” (barter). Nghĩa 
là nếu một người muốn có món đồ mà họ không có, không 
chế tạo, không trồng ra được, họ phải tìm đến một người 
nào đó, làm ra được món đó. Họ phải đưa ra một món đồ 
gì khác cho người kia để đổi lấy món mà họ muốn, họ cần. 
Nếu người kia lại không muốn, không cần món đồ của người 
nọ thì người nọ đành chịu. 

Thế rồi cũng có một thứ gì đó được dùng như “tiền” ngày 
nay, để con người có thể đổi lấy những món đồ họ muốn, họ 
cần. Chẳng hạn như bò, thuốc lá, ngũ cốc, da, muối... đều đã 
được dùng như“tiền” giữa những người sẵn sàng chấp nhận. 


115 


Sau cùng tất cả những thứ “tiền” như trên đều được thay 
thế bằng những miếng kim loại, đặc biệt là vàng hay bạc. Về 
sau “đồng tiền” (coin) được đúc từ một kim loại ròng và theo 
cân lượng nhất định. Và “đồng tiền” này đã thay thế cho khối 
lượng nhiều đồ vật. Chẳng hạn một số “đồng tiền” thay thế 
cho một con bò hoặc mấy tạ thuốc lá v.v... 

Tất nhiên ngày nay, tiền giấy cũng như “tiền đồng” do 
nhà nước phát hành và mọi người chấp nhận sử dụng nó 
làm “tiền” Nhưng giá trị của tiền là do đâu mà ra và nó có 
những tiện ích gì đối với ta? Tiền có bốn tiện ích: 

Một, nó làm cho sự giao thương, trao đổi được dễ dàng. 
Thí dụ bạn muốn có một cái xe đạp. Bạn không có gì khác 
ngoài sức lao động của bạn, và bạn đổi sức lao động bằng 
tiền. Thí dụ có người có một sân cỏ cần phải cắt nhưng vì 
lý do gì đó không cắt được. Và người đó lại không có xe 
đạp. Bạn đến cắt sân cỏ, bạn được chủ sân cỏ đổi sức lực 
của bạn - không phải bằng cái xe đạp - mà bằng “tiền”. Bạn 
cầm tiền đó đến người có xe đạp để “đổi” tiền lấy cái xe đạp. 
Vậy, tiền giúp bạn đổi sức lao động của bạn lấy món đồ mà 
bạn cần, bạn muốn. 

Hai, tiền là “thước đo giá trị” nghĩa là tiền sẽ là chuẩn để 
so sánh giá trị giữa các đồ vật với nhau. Thí dụ: bạn cắt cỏ 
được 50đ, cái xe đạp giá 25đ. Vậy sức lao động của bạn có 
giá trị bằng hai cái xe đạp. 

Ba, tiền là phương tiện “bảo lưu giá trị: Đến mùa, bạn 
không thể tiêu thụ hết số lượng cà chua bạn sản xuất được. 


116 


Mà để thì bị hư thúi. Bạn “đổi” số cà chua ấy cho người cần 
dùng lấy một số tiền để sau này, nếu bạn muốn, bạn có thể 
mua một số lượng cà chua tương đương hay một cái gì đó 
có giá trị tương đương. 

Bốn, tiền là một phương tiện “thanh toán về sau“. Thí dụ: 
bạn mua một cái xe đạp giá 25đ, nhưng hiện bạn chỉ có 5đ. 
Bạn hứa sau này sẽ trả đủ 20đ còn lại. Bạn sẽ không lấy hoa 
màu của bạn “cấn” cho chủ xe nếu người đó không chịu, mà 
chỉ đòi bạn trả đủ số “tiền” mà hai bên đã thỏa thuận. Tiền 
là phương tiện thanh toán về sau là như thế. 


X=—⁄Z7 Các “đồng tiền” đã được 
\ na nan .. 
|. ¬ đặt tên như thể nào? 


Trong thế giới tiền tệ có rất nhiều chuyện lý thú hấp dẫn 
liên quan đến tên các đồng tiền và tiền giấy. 

Ta hãy bắt đầu bằng chữ “money” (tiếng Anh có nghĩa 
là “tiền” nói chung - ND). Thời La Mã cổ, thần Juno là nữ 
thần tiên báo. Người La Mã cổ rất nhớ ơn nữ thần này vì đã 
báo trước cho họ những hiểm nguy sắp xảy ra để họ có thể 
tránh. Bởi vậy họ đem tiền của họ đến đền thờ thần để nhờ 
thần trông coi dùm. Họ gọi tên thần là Juno Moneta. Moneta 
do tiếng La tỉnh là “moneo” có nghĩa là tiên báo, báo trước. 
Tiếng Anh “money” là do gốc này mà ra. 


Thế còn cái từ “coin” là do tiếng La tinh “cuneus” có nghĩa 


117 


là “cái nêm” bởi vì cái khuôn đúc tiền có dạng nom giống 
cái nêm. Và từ “dollar” thì có từ thời mà tiền còn được đúc 
ở Bohemia (thuộc nước Tiệp ngày nay). Tiền của được để 
tại một nơi là Joachimsthal, bởi vậy “đồng tiền” được gọi là 
Joachimsthaler. Do đó, ở Đức, Tiệp có đồng tiền gọi là đồng 
“thaler”, dần dần từ này biến thành “dolar”. 

Đồng “dime” có gốc La tỉnh là “decimus” có nghĩa là 1/10. 
Đồng “cent” có gốc tiếng Pháp là “cent” có nghĩa là 100. Gốc 
La tỉnh của từ này là centum. Khi dùng tên “cent” người ta 
có ý nói là một trăm “cent” bằng một “dollar“ Đồng “nickel” 
có tên như vậy vì chất liệu kim loại dùng để đúc đồng tiền 
đó là nickel (kền). 

Những “đồng tiền” của các quốc gia khác có những chuyện 
rất lý thú liên quan đến tên của nó. Chẳng hạn, nước Anh 
có đồng “pound” có gốc La tinh là “bondo” có nghĩa là “cân, 
cái cân“ Thoạt tiên nó là một kiểu nói “libra pondo” nghĩa 
là “đã được cân” Từ đó tiếng Anh có từ “a pound-lb“ Chữ lb 
kèm bên là viết tắt chữ libra. Tiền Tây Ban Nha có tên là peso, 
tiền Italia có tên là lira đều liên quan đến chữ cân, sức nặng. 
Nước Pháp có đồng Franc do từ chữ La tỉnh Francorum Rex 
nghĩa là “vua của người Frank” Đồng tiền có chữ in nổi đầu 
tiên là đồng tiền có chữ Francorum Rex. Nước Peru có đồng 
sol do từ Tây Ban Nha “sol” có nghĩa là mặt trời. Và, đa số 
dân Peru là người thổ dân Incas. Dân tộc này thờ mặt trời. 

Những từ krone, kroon, krona, corona nghĩa là vương 
triều được dùng để gọi tên các đồng tiền ở nhiều quốc 


118 


gia. Điều này chứng tỏ rằng nhà vua các nước nắm quyền 
ấn định giá trị đồng tiền và cho lệnh đúc tiền. Ở Panama, 
tên đồng tiền là “Balboa” là tên của người “đã phát hiện” 
ra châu Mỹ chỉ ít lâu sau Colombo. Tại nước Venezuela, 
đồng tiền có tên là “bolivar“ để tưởng nhớ vị anh hùng 
quốc gia của họ. 


X[ Hệ thống đo lường 
_— đã hình thành như thế nào? 


Mỗi quốc gia trên thế giới đều có cách cân, đong, đo. 
Điều này là cần cho việc giao thương và bất cứ hình thức 
trao đổi nào. Nhưng hệ thống cân đo ở một quốc gia không 
luôn luôn giống với hệ thống cân đo của một quốc gia khác. 
Trên thực tế, ngày nay, nước Mỹ và nước Anh áp dụng cùng 
một hệ thống đo lường. Và cả thế giới chỉ có hai nước này 
áp dụng hệ thống đo lường này mà thôi. 

Những đơn vị đo lường của Anh Mỹ đã có từ thời cổ. Hầu 
hết đều xuất phát từ những cách đo lường đơn giản, thực 
tiễn. Chẳng hạn khi người La Mã cổ muốn đo chiều dài, họ 
dùng chiều dài của bàn chân làm chuẩn. Chiều dài của một 
ngón tay, chiều dài của một đốt ngón tay trò là gốc gác của 
đơn vị “inch”. 


Để đo một “yard” người ta dùng chiều dài của một cánh 


tay. “Pace” là đơn vị đo có độ dài bằng “hai bước chân”. Người 
La Mã, với những độ dài lớn hơn, họ dùng đơn vị một ngàn 


119 


“pace” Đơn vị đo này đã trở thành “mile? tuy nhiên ngay từ 
thời đế quốc La Mã, đơn vị “foot” đã có tới 200 độ dài khác 
nhau! Tại nước Mỹ khi còn là thuộc địa, các đơn vị đo ở mỗi 
bang mỗi khác. 

Thời nay, các đơn vị đo lường phải thống nhất ít ra cũng 
là trong một quốc gia. Vì vậy, Quốc hội Hoa Kỳ đã trao quyền 
định chuẩn đơn vị đo lường cho “Văn phòng Định chuẩn 
Quốc gia” đặt tại thủ đô Washington D.C. Tại đây có một 
thanh platin - được canh gác cẩn mật - là chuẩn của các 
đơn vị đo độ dài. Muốn kiểm tra độ chính xác của những 
cây thước thì cứ đem đến mà so với cây thước định chuẩn 
bằng platin này. 

Nếu có một hệ thống định chuẩn đo lường được quốc 
tế chấp nhận thì có lẽ đó là hệ thống mét. Hệ thống này do 
nước Pháp đề ra năm 1789 và được hầu hết các quốc gia 
trên thế giới chấp nhận. Hệ thống mét đặt tiêu chuẩn cơ 
bản trên độ dài mét tương đương với 39,37 inchs. Hệ thống 
mét là hệ thống thập phân để đo chiều dài cũng như chiều 
rộng. Mỗi đơn vị bằng 1/10 hoặc 10/1 đơn vị nhỏ, lớn kế nó. 


x S{ Lực lượng cảnh sát đầu tiên 
\Š ( được hình thành ở đâu? 
Ở Hoa Kỳ có hai hệ thống tổ chức cảnh sát: một của tiểu 
bang, một của liên bang. Và ngay trong một tiểu bang thì 
tổ chức cảnh sát của Hoa Kỳ có cảnh sát thị xã (town), cảnh 


120 


sát thành phố (city), cảnh sát quận (county), cảnh sát tiểu 
bang (state). Trong khi đó hầu hết các nước, tổ chức cảnh 
sát là một tổ chức thống nhất và là một phần của chính 
quyền và quyền lực nhà nước. 

Tổ chức cảnh sát đã có từ thời xa xưa trong lịch sử. Tù 


.” 


trưởng một bộ lạc thời xưa dựa vào các “chiến sĩ” của bộ lạc 
để duy trì an ninh, trật tự và luật lệ của bộ lạc. Các Pharaoh 
của Ai Cập cổ cũng làm như vậy: sử dụng lính trong công 
việc cảnh sát. 

Đầu Công nguyên, Caesar Augustus (Hoàng đế La Mã) 
đã thành lập lực lượng cảnh sát đặc biệt cho kinh thành La 
Mã và tổ chức này tồn tại cho mãi đến thế kỷ thứ tư sau 
Công nguyên. Nhưng nhiệm vụ của lực lượng cảnh sát này 
lúc đó chỉ là thực thi lệnh của Hoàng đế. 

Trong khoảng thời gian từ năm 700 đến năm 800 nảy sinh 
một ý tưởng mới liên quan đến lực lượng cảnh sát. Thay vì 
thi hành lệnh của nhà vua chống lại nhân dân, lực lượng 
cảnh sát trở thành cơ quan tăng cường hiệu năng của luật 
pháp và bảo vệ nhân dân. Ý tưởng này đã ảnh hưởng đến 
sự phát triển lực lượng cảnh sát tại nước Anh và sau này tại 
Hoa Kỳ. 

Nước Anh phát triển 
cảnh sát thành hai ngành: 


canh gác (watch) và tuần 
tra (ward). Ngành canh 


gác có nhiệm vụ canh 


121 


gác ban đêm và ngành tuần tra có nhiệm vụ canh gác tuần 
tra ban ngày. Thật ra công việc của hai ngành này không 
khác nhau là mấy, có khác chăng là thời điểm hoạt động. 
Nước Anh đã “xuất khẩu” cách tổ chức này sang thuộc địa 
Hoa Kỳ (lúc ấy Hoa Kỳ chưa tuyên bố độc lập). Nhưng lúc 
đó họ là những người tình nguyện trên 16 tuổi, khỏe mạnh, 
tuần phòng ban đêm dưới sự chỉ huy của cảnh sát và không 
lãnh lương. Hầu hết các thị xã và thành phố vẫn duy trì lối 
tổ chức này cho đến đầu thế kỷ XIX. 

Sử dụng cảnh sát làm việc ban ngày - ở Hoa Kỳ - chỉ bắt 
đầu tại Boston từ năm 1838 với... sáu cảnh sát viên. Năm 
1845 tiểu bang New York và năm 1856 tiểu bang Pensyl- 
vania đã thông qua đạo luật làm nền tảng cho lực lượng 
cảnh sát hiện đại ở Hoa Kỳ. Thời trước, cảnh sát không mặc 
đồng phục hay mang súng. Nhưng, vào năm 1856, cảnh sát 
thành phố New York đã cung cấp đồng phục cho cảnh sát 
của mình. Và chẳng bao lâu sau, các thành phố khác cũng 
bắt chước hành động này. 


K\ 70 „ r? z . 
Tô chức F.B.I là gì? 
L—~ 
Tổ chứa FBI (cảnh sát liên bang Hoa Kỳ) là một tổ chức 
nổi tiếng nhất và là một bộ phận quyền lực của chính 
quyền liên bang. Các từ viết tắt F.B.I là Federal Bureau of 


Investigation (Văn phòng điều tra liên bang) được thành lập 
năm 1908 như là một văn phòng trực thuộc Bộ Tư Pháp Hoa Kỳ. 


122 


F.B.I có quyền điều tra những vi phạm pháp luật liên 
bang và những vụ việc mà quốc gia Hoa Kỳ có hoặc có 
thể có quan tâm hoặc dính líu. Năm 1924 phân bộ “Lý lịch 
căn cước” của F.B.I được thành lập. Khởi đầu, phân bộ này 
lưu trữ 810.188 dấu tay. Ngày nay F.B.I có dấu tay của hơn 
100 triệu người. 

Bộ tư lệnh F.B.I đặt tại thủ đô Washington. Căn cứ vào 
trách nhiệm, F.B.I là một tổ chức tăng cường và bảo vệ luật 
pháp. Những hoạt động của nó rất hữu ích cho chính quyền 
thị xã, quận và tiểu bang. 

Phân bộ “Lý lịch căn cước” có nhiệm vụ bảo vệ an ninh 
nội bộ quốc gia bằng cách sưu tầm, sưu tập dấu tay và các 
dữ kiện liên quan đến tội phạm. Khi một người bị bắt, lập 
tức dấu tay của đương sự được gởi đến F.B.I và chỉ chưa 
đầy 5 phút, cơ quan sẽ cho biết đương sự trước đó có tiền 
sự, tiền án gì không. Nếu có, một bản sao sẽ được gửi ngay 
cho vụ bảo vệ luật pháp nội bộ trong vòng 36 giờ sau khi 
Washington nhận được tấm thẻ. 

Phương tiện kỹ thuật của phòng thí nghiệm F.B.I rất hữu 
ích cho các văn phòng bảo vệ pháp luật. Được trang bị 
những dụng cụ cực hiện đại, các nhà khoa học của phòng 
này hàng ngày xem xét hồ sơ, chứng liệu như tóc, máu, 
đất... Khi nghiên cứu những chứng liệu tại hiện trường, các 
chuyên viên của F.B.| sẽ xác nhận kết quả khám nghiệm 
của họ trước tòa. 


123 


Tháng 6/1939, Tổng thống Hoa Kỳ đã trao thêm cho F.B.l 
nhiệm vụ phản gián, điều tra các hoạt động gián điệp, phá 
hoại và những gì liên quan đến quốc phòng. 


Mi Dấu tay? 


Từ lâu, con người đã nhận ra rằng những vết nhăn trên 
đầu ngón tay của một người có hình dạng riêng và cố định. 
Từ mấy trăm năm trước người Trung Hoa đã dùng dấu tay 
dưới nhiều hình thức và nhiều mục đích. 

Nhưng giá trị của dấu tay trong việc điều 
tra tội phạm mới chỉ được phát hiện thời 
gian gần đây thôi. Năm 1880 người đầu 
tiên đưa ra ý kiến dùng dấu tay xác định 


tội phạm là tiến sĩ Henry Faulds, người Anh. 
Năm 1892, Sïir Francis Galton, nhà khoa học 

nổi tiếng cũng người Anh, đã khẳng định một 
cách có căn cứ khoa học là không thể có hai người có hai 
dấu tay giống nhau. Ông là người đầu tiên đưa ra ý kiến sưu 
tập và lưu trữ dấu tay. 

Chính quyền nước Anh quan tâm đến lý thuyết của ông 
và ra lệnh thành lập một ủy ban nghiên cứu việc dùng dấu 
tay để xác định lý lịch của tội phạm. Một trong những thành 
viên của ủy ban này là Sir Edwards Henry sau này trở thành 
người chỉ huy cơ quan tình báo Scotland Yard của Anh. 


124 


Theo hệ thống của Sir Henry thì mọi dấu tay đều được 
phân loại theo từng kiểu mẫu: vòng, xoáy ốc, móc, móc 
kép, vòm, vòm cuốn, vòng xoắn... Bằng cách đếm nếp nhăn 
giữa những điểm cố định trong các kiểu mẫu, người ta có 
thể xếp dấu của một đầu ngón tay theo nhóm kiểu mẫu 
đã định. Với hệ thống này, dấu tay có thể được sắp xếp 
theo từng dãy mà không cần biết đến tên, đặc điểm hay 
tội phạm của cá nhân nào. Một văn phòng sưu tập dấu tay 
có thể có hàng triệu dấu tay nhưng chỉ cần chưa tới năm 
phút là người ta có thể tìm được dấu tay của một người 
nếu đã được sưu tập. 

F.B.I đã sưu tập được hơn 100 triệu dấu tay, kể cả dấu 
tay của những người muốn tìm lý lịch trong trường hợp tai 
nạn. Tất nhiên có dấu tay của tất cả quân nhân, công chức 
trong chính quyền. 

Ngày nay tất cả mọi kiểu dân đều phải được lấy dấu tay 
và ngay cả những ngành công nghiệp quan trọng liên quan 
đến quốc phòng cũng đều lấy dấu tay của tất cả công nhân 


của mình. 


Ầ 722 ( Thuốc chữa bệnh? 
Lm 
Thuốc nhằm chữa bệnh tật. Ngày nay, ta biết có nhiều 


cách chữa trị. Nếu có người trong gia đình bị bệnh, bạn mời 
bác sĩ. Ông ta sẽ dùng kiến thức và kỹ năng chuyên môn 


125 


để chữa trị. Ông ta có thể chữa trị bệnh theo phương pháp 
khoa học. Nhưng bạn cũng có thể chữa trị bằng thứ thuốc 
mà bà cố bạn mách cho, hoặc thử chữa trị bệnh cho người 
khác bằng “lời thần chứ”. Chữa trị kiểu này thì dứt khoát 
không khoa học rồi. 

Lịch sử ngành y gồm giai đoạn tiền khoa học và giai đoạn 
khoa học. Thầy thuốc của những dân tộc sơ khai có những 
lối giải thích rất ngộ nghĩnh và kỳ cục về bệnh tật. Khi chữa 
bệnh, “thầy thuốc” của các dân tộc bán khai dựa vào ma thuật 
hay cái gì đó gần như ma thuật. Nhưng có điều khá ngạc 
nhiên là họ cũng sử dụng những vật liệu như cỏ lá hoặc các 
kỹ thuật xoa bóp, nóng lạnh, giác lể... 

Các thầy thuốc nổi tiếng thời tiền khoa học là các thầy 
thuốc Ai Cập cổ. Phương pháp trị liệu chủ yếu của họ dựa 
vào ma thuật. Họ dùng đủ kiểu sức dầu và thuốc nước. Trong 
thuốc của họ cũng có mật ong, muối, dầu tuyết tùng, óc, 
gan, tim, máu của thú vật. Đôi khi những thứ thuốc này có 
hiệu lực, đôi khi không. 

Nhưng thuốc chữa bệnh mới bắt đầu có tính khoa học là 
do người Hy Lạp. Hơn hai ngàn năm trước đây, một người 
tên là Hyppocrates đã sưu tập các sách thuốc gọi là “Bộ sưu 
tập Hyppocrates” Nó mở màn cho thời kỳ chữa bệnh một 
cách khoa học vì nó dựa vào sự quan sát người bệnh để 
tìm hiểu về bệnh. 

Trong sách này ghi lại hiện trạng và những gì xảy ra cho 
người bệnh. Lần đầu tiên thay vì dựa vào phương tiện và 


126 


cách thức ma thuật, sự chữa trị đã dựa vào sự quan sát 
người bệnh và chứng bệnh, đồng thời áp dụng những kinh 
nghiệm đã rút ra được. Thuốc và khoa trị liệu hiện đại đã 
phát sinh từ đó. 


N5( Con người cắt tóc từ bao giờ? 


Một cô gái đang ra công “o” mái tóc. Nếu bạn nói làn tóc 
mây óng ả của cô có cùng một cấu chất với lông bò, lông 
heo hoặc với móng chó, móng ngựa thì chắc cô ta sẽ liếc 
xéo bạn một cái đứt cổ kèm theo cái bïĩu môi. Bạn đừng 
chấp. Chỉ vì cô ta không biết đó thôi. Đúng là lông chó, lông 
heo và những sợi tóc óng ả của cô ta đều chỉ là sự phát 
triển của lớp sừng trên da. Móng tay, móng chân của cô ta 
cũng chẳng được cấu tạo bằng chất gì quý giá hơn móng 
gà, móng khỉ. Đặc điểm của những thứ ấy là nó không có 
dây thần kinh. Bởi vậy, người ta chuốt cựa gà có làm gà bị 
thương, bị chảy máu gì đâu. Người ta cắt móng tay, móng 
chân cũng vậy thôi. Tất nhiên là đừng có cắt phạm vào da. 

Mái tóc là gốc con người. Và, vì nó dễ cắt, uốn theo đủ 
kiểu cho nên mấy bà, 
mấy cô chịu bỏ thời giờ 3 


và tiền bạc để“o"kỹ mái 2/0 
tóc. Không phải ngày SỐ _NG. 4 và 
nay mới vậy mà ngay (rô - 

, 


từ thời xa xưa cũng đã : <.- 


127 


vậy. Và các đấng mày râu đâu có chịu thua trong cái sự “o” 
mái tóc. Thế nhưng chẳng ai biết người đầu tiên đã nghĩ ra 
việc cắt tóc và uốn chải đủ kiểu đó cả. Ta biết, giới phụ nữ 
có cây lược rất sớm trong lịch sử, có lẽ đến mấy ngàn năm 
trước đây. Điều đáng nói là không phải chỉ mấy bà mấy cô 
mới uốn tóc mà ngay cả mấy đấng trượng phu từ thời cổ 
cũng ham uốn tóc gớm lắm. 

Nhưng cái tục đàn ông tóc ngắn, đàn bà tóc dài cũng chỉ 
mới đây thôi. Ngay từ thời Trung cổ, đàn ông cũng để tóc 
dài, uốn quăn tít lại còn cài thêm ruy băng nữa chứ. Nếu tóc 
không đủ dài, họ chẳng ngại vấn thêm tóc giả mà họ mua 
được ở mấy bà nhà quê. 

Vua Henry VIII nước Anh là người đã tạo ra cái “mốt” đàn 
ông cắt tóc ngắn. Ông ra lệnh đàn ông phải cắt tóc ngắn 
nhưng lại cho phép để râu và ria. Ria dài xoắn tít. Khi James 
I lên làm vua thì đàn ông tóc dài lại xuất hiện, kể cả tóc giả. 

Vào giữa thế kỷ XVII, cũng chỉ vì tóc ngắn, tóc dài mà 
dân Anh chia làm hai phe: một phe cho rằng đàn ông phải 
cắt tóc ngắn và để râu dài, ngược lại phe kia chủ trương 
đàn ông phải tóc dài và cắt râu ngắn. Khoảng gần 100 năm 
sau thì cái tục lệ ấy vẫn cứ lui tới, tới lui. Sau cùng vào năm 
1800, tục lệ trở nên dứt khoát là đàn ông phải cắt tóc ngắn. 

Mấy bà thì luôn luôn giữ cái mái tóc dài của mình. Nhưng 
đàn bà cắt tóc ngắn lại là “mốt” thời thượng trong cung vua 
Louis XIV. Ngày nay, tất nhiên, phụ nữ cắt tóc ngắn không 


128 


chỉ vì “thời trang” mà còn vì giản tiện hơn, đỡ phải mất quá 
nhiều chải chuốt với đủ thứ trang bị lỉnh kỉnh như kẹp, lược... 

Còn mấy anh thợ hớt tóc và tiệm hớt tóc thì cũng chỉ 
xuất hiện mới đây. Nói là mới đây nhưng cũng là từ năm 
1461 đấy, những người làm cái nghề hớt tóc đã hợp thành 
“phường hội” tại nước Anh, còn tại nước Pháp thì phải đợi 
đến triều đại vua Louis XIV, phường hội hớt tóc mới ra đời. 


? 


4 ( Xà bông ra đời hồi nào vậy? 


L—Ư 

Chắc hẳn bạn nghĩ thứ cần thiết và hữu ích như xà bông 
thì phải được chế tạo ra từ lâu lắm rồi chớ. Không! Trong 
lịch sử, “tuổi” của xà bông còn trẻ măng hà! Nó mới chỉ được 
chế tạo hồi đầu... Công nguyên. So với nhiều đồ dùng cần 
thiết khác - như cái lược chẳng hạn - thì 2000 năm tuổi lịch 
sử là “trẻ” đấy. 

Thế người xưa làm cách nào để rửa sạch cáu ghét trên 
thân thể của mình? Họ làm điều đó bằng... dầu ô liu! Đấy là 
dân sang. Còn dân nghèo thì lọc tro thảo mộc lấy nước mà 
tắm. Nhưng vào thời Pliny (một nhà văn La Mã thế kỷ thứ 
nhất trước công nguyên) đã nói tới hai thứ mà có lẽ ngày 
nay ta gọi là xà bông cứng, xà bông mềm. Ông mô tả nó 
như là một phát minh nhằm giúp cho mái tóc sạch sẽ óng ả 
và cho rằng dân vùng Gô-loa (tổ tiên của đa số người Pháp 
ngày nay) đã sáng chế ra nó. 


129 


Tuy nhiên trong đống phế tích bị chôn vùi của thành 
phố Pompeli (một thành phố bị núi lửa Vesuve “chôn sống” 
vì nổ bất thình lình và trong khoảnh khắc tung ra một khối 
lượng dung nham rất lớn) người ta đã tìm thấy một cơ xưởng 
chế tạo thứ đồ dùng giống như xà bông ta dùng ngày nay. 
Cũng nên biết rằng chỉ mới cách nay khoảng một trăm năm 
thôi thì ngay tại Hoa Kỳ người ta vẫn tự chế ra xà bông để 
dùng tại nhà. 

Xà bông được chế bằng cách đun sôi một hợp chất gồm 
chất béo, dầu và alkali (tức là muối bồ tạt hay là chất kiểm). 
Trong các nhà máy chế tạo xà bông, trước hết người ta đun 
sôi alkali và chất béo trong những cái thùng thật lớn. Quá 
trình này được gọi là “xà bông hóa” Khi “gần” được rồi thì 
đổ thêm muối vào, muối sẽ làm cho xà bông nổi lên. Dung 
dịch muối chứa glycérin, bụi bặm và một ít cặn alkali chìm 
xuống dưới. Hớt lấy “xà bông”. Ấy, đừng vội lấy “xà bông” ấy 
đem xài liền. Chưa được đâu. Quá trình xà bông hóa phải 
làm đi làm lại năm sáu lần. Mỗi lần thêm nước, thêm nước 
cho đến khi chỉ còn ít chất béo thì mới thành “xà bông” xài 
được. Nhưng nó cũng chỉ để rửa chén là cùng vì nó còn hôi 
lắm và nhão nhẹt. Bởi vậy, bước kế tiếp là phải pha vào đó 
nhiều chất phụ gia khác như chất tạo bọt, chất làm mềm, 
dầu thơm, màu... Sau đó tùy ý muốn mà làm xà bông. Xà 
bông cục thì đổ vào khuôn. Còn xà bông bột thì lắm công 
phu nữa. 


130 


Tất nhiên, không thể không nói đến cái khâu làm đẹp, 
làm cho xà bông thêm phần hấp dẫn bằng những bao bì 
hết sức hấp dẫn. 


ôi giày ra đời từ hồi nào? 

Những người nguyên thủy khi đi trên đá đã nghĩ đến 
một cái gì đó để bọc và bảo vệ bàn chân của mình. Vậy thì 
có lẽ “đôi giày” đã ra đời sớm lắm lắm trong lịch sử. Bằng 
da thú, bằng cỏ thậm chí bằng gỗ hay bằng cái gì đó cũng 
được, miễn là nó bảo vệ được cái gan bàn chân lúc người 
nguyên thủy đi lại trên đá. Cứ như vậy đủ biết “tuổi” lịch sử 
của đôi giày nó “già” như thế nào. 


Tất nhiên, ở thời đó thì hình dạng của 
nó phải cực kỳ đơn giản, có lẽ nó chỉ là 
một miếng da, miếng gỗ lót dưới gan 
bàn chân và có dây cột vào bàn chân, 
vào mắt cá. Nhưng ở xứ lạnh thì một 
đôi giày như thế chỉ có thể bảo vệ cho 
gan bàn chân khỏi bị đá cứa đứt chứ đâu có giúp cho bàn 
chân khỏi lạnh. Thế thì muốn chân khỏi lạnh, đâu chỉ có bảo 
vệ cho gan bàn chân là đủ mà phải quấn thêm một cái gì đó 
để che bàn chân. Và như vậy phải thêm dây cột. Ấy, cứ thêm 
thắt như vậy mà đôi giày hình thành đấy. 


Trong số những dân tộc “văn minh” đầu tiên thì người 


131 


Ai Cập cổ là người biết chế tạo ra giày trước nhất. Họ dùng 
mảnh da hoặc giấy papyrus, buộc vào bàn chân bằng hai 
sợi dây. Để bảo vệ mấy ngón chân, “mũi giày” phải cong lên. 

Người La Mã tiến xa hơn một bước và chế ra một loại 
giày gọi là “calceus”“ Họ gói chân họ vào trong một miếng 
da rồi cột dây trên mu bàn chân và cổ chân. Mỗi giai tầng 
xã hội La Mã có kiểu giày “calceus” khác nhau. 

Ở xứ lạnh, người ta phát triển một kiểu giày khác. Chẳng 
hạn, họ may một cái bao, nhét cỏ vào bao rồi mới đút chân 
vào cỏ đó và cột quanh bàn chân và cổ chân. Lần lần, kiểu 
giày này ngày một hoàn thiện và trở thành giày “moccasin” 
của người Eskimo và người da đỏ. 

Riêng đối với đôi giày hiện đại thì cha đẻ ra nó chắc là 
người Crusade (thập tự binh). Những người này phải làm một 
cuộc hành trình dài lâu cho nên họ phải bảo vệ hai chân của 
họ rất kỹ. Bởi vậy họ tạo ra đôi giày sao cho bền mà “bám 
chặt” vào chân họ để khỏi bị vướng cản khi bước đi. Với 
thời gian, những đôi giày da xuất hiện ở Pháp, Italia và Anh. 

Đôi giày vẫn luôn luôn là đề tài cho các nhà tạo “mốt”. 
Chẳng hạn ngay từ thời vua Jame | của nước Anh, giày gót 
cao và da mềm là “mốt” trong xã hội. Nó làm cho đi lại khó 
khăn nhưng người ta vẫn cứ quyết là phải mang giày như 
vậy. Có thời - trước khi giày gót cao xuất hiện - giày “mũi” 
dài mới là “mốt“ Giày rất hẹp bể ngang và mũi giày dài tới 
năm sáu inchs (1 inch = 2,54 cm). 


132 


Nghề làm giày được du nhập vào Hoa Kỳ năm 1629 khi 
Thomas Beard theo hợp đồng sang đó để làm giày cho dân 
Pilgrim sang khẩn hoang. 


¬ là người đầu tiên 
—— chế ra răng giả? 


Nếu bạn bị thiếu mất mấy cái răng cửa thì điều đó quả 
thật là đáng buồn! Ấy là chưa nói đến những vấn đề rất 
quan trọng là ăn và nhai thức ăn nữa đấy! Cho nên ngay từ 
lâu rồi, người ta đã quyết là nếu vì lý do này hay lý do kia, 
mấy cái răng bị gãy, bị rụng thì phải tìm cách thay bằng cái 
khác. Thay một phần hay toàn bộ răng thật bằng răng giả, 
tiếng nhà nghề của Anh gọi là “prosthetic” (lắp răng giả). 
Cần phân biệt răng giả chiếc (bridgework) và hàm răng giả 
(denture). Nếu chỉ một hay hai cái răng thật bị gãy thì răng 
giả được niềng vào răng thật. Nếu nhiều răng thật bị gãy thì 
sẽ phải có hàm răng giả. Hàm này có dạng như hàm răng 
thật nhưng cả hàm được đặt trên nướu răng và những phần 
khác trong miệng phía dưới nướu. 

Chắc bạn sẽ ngạc nhiên và tưởng đâu mình nghe kể 
chuyện tiếu lâm, nếu có người nói là răng vàng giả đã được 
người Etruscan (tổ tiên của người La Mã cổ) làm ra cách nay 
trên... 3000 năm. Hàm răng giả cho người rụng hết răng chỉ 
còn trơ lại cái nướu thì chỉ mới được chế ra cách nay có 300 
năm thôi. 


133 


Vấn đề đầu tiên phải giải quyết khi làm răng giả và cả 
hàm răng là làm thế nào để cái răng giả và hàm răng giả 
ở yên đúng vị trí trong miệng, không nhúc nhích nhất là 
không rụng ra lúc nhai thức ăn. Vấn đề kế là phải dùng chất 
liệu gì để làm “đế” răng giả. Các nha sĩ ngày nay đã có thể 
giải quyết cả hai vấn đề ấy một cách tài tình đến nỗi người 
có răng giả có thể ăn uống, nhai thức ăn như thường, đồng 
thời răng giả cũng nhẹ và tự nhiên như răng thật. 

Vậy, chất liệu để làm răng giả là gì? Thời xưa, răng giả 
được làm bằng xương, bằng ngà voi kể cả bằng răng hà 
mã. Đôi khi một chiếc răng giả hoặc cả hàm răng giả đều 
được “tạc” ra từ một khối vật liệu nghĩa là nó liền thành 
một phiến chứ không tách ra thành hình từng chiếc răng. 
Về sau này người ta lấy răng người chết, răng thú vật, đặc 
biệt là răng cừu để làm răng giả, và làm đế răng giả bằng 
vàng hay ngà voi. 

Đến cuối thế kỷ XVIII, người ta làm răng giả bằng sứ, đế 
răng bằng vàng hoặc platin. Chất liệu làm răng giả bằng sứ 
cũng chính là chất liệu để làm các món đồ sứ như chén, dĩa... 
Các răng giả này cũng đẹp đẽ, đôi khi trong veo và cứng. 

Khoảng 100 năm trở lại đây người ta mới nghĩ đến chế 
tạo răng giả sao cho hài hòa với khuôn mặt. Ngày nay răng 
giả chẳng thua gì răng thật cả về hình dáng, màu sắc đến 
nỗi nhìn thì khó mà phân biệt được cái nào là răng thật, cái 
nào là răng giả. 


134 


_ Z7 Cái nĩa trên bàn ăn 
\⁄{ có nguôn gốc từ đâu? 

Người đầu tiên dùng thứ dụng cụ thô kệch có dạng cái 
định ba để xiên thức ăn đưa lên miệng có lẽ sống cách nay 
hàng mấy ngàn năm. Nhưng thói quen dùng nĩa như người 
Âu Mỹ như hiện nay thì chỉ mới có đây thôi. 

Nhiều học giả tin rằng cài nĩa ngày nay có gốc gác từ 
mũi tên và rằng lúc đầu nó chỉ được sử dụng như một cái 
tăm ta dùng để cạy thức ăn dính vào răng. 

Nhưng, như ta biết, cái nĩa ngày nay lúc đầu chỉ sử dụng 
trong việc nấu ăn và ghim cho miếng thịt đứng im đặng cắt 
ra cho dễ dàng. Nhưng cái nĩa dùng vào việc này thường 
chỉ có “hai răng; có cán dài và làm bằng sắt, bằng xương 
hay bằng gỗ cứng. 

Phải mất một thời gian lâu dài, nĩa mới được người ta 
sử dụng trong bữa ăn. Mới chỉ cách nay 300 năm thôi, nĩa 
vẫn còn là đồ vật hiếm lạ đối với người Âu. Mãi đến thế kỷ 
XVII, ở bên Pháp, mọi người vẫn ăn bốc. Ngay như trong 
cung điện vua Louis XIV - một ông vua nổi tiếng có đời 
sống xa hoa sang trọng - trong các buổi yến tiệc, từ vua 
cho đến triều thần vẫn cứ ăn bốc. Cả triều đình nổi tiếng 
thanh lịch như vậy mà không một ai biết sử dụng cái nĩa 
ra làm sao. 


Khi người đầu tiên dùng nĩa để ăn thì mọi người xúm 


135 


vào cười, cho là cầu kỳ, kiểu cách. Vào thế kỷ XI, khi một 
người phụ nữ giàu có ở thành phố Venice (nước Italia) ăn 
với một cái nĩa nhỏ bằng vàng thì bạn có biết thiên hạ viết 
về bà như thế nào không? Đây: “Thay vì ăn uống như mọi 
người, mụ dùng cái nĩa có hai “răng” ghim thức ăn đưa lên 
miệng, cắn từng miếng”. 

Năm trăm năm sau, tức là vào thế kỷ XVI, ngay tại Venice, 
việc sử dụng nĩa được mô tả như sau: “Ở Venice, mỗi người 
trong bữa ăn, ngoài con dao cái muỗng còn có cái nĩa dùng 
ghim miếng thịt để cắt ra vì họ cho rằng lấy tay cầm miếng 
thịt là một cử chỉ thô bí” 

Từ thế kỷ XVII trở đi, cách thức ăn uống mới có cái phong 
cách hiện đại. Khắp nước Italia bắt đầu có nĩa mạ bạc trên 
bàn ăn. Đến cuối thế kỷ XVIII thì nĩa được coi như một đồ 
dùng cần thiết trên bàn ăn của hầu hết những người có 
học thức. 


b Xĩ Người ta bắt đầu 
\5( uống sữa từ hồi nào? 


Tất nhiên sữa ở đây không phải là sữa mẹ. Ngày nay ta 
nói uống sữa thì ta hiểu ngay là uống sữa bò, vì ngày nay 
hầu hết sữa ta dùng hàng ngày là sữa bò. Tuy nhiên trên 
thế giới hiên nay nhiều dân tộc không chỉ dùng sữa bò mà 
còn dùng sữa nhiều súc vật khác nữa như sữa dê, sữa trâu. 


136 


Một nữa số sữa tiêu thụ ở Ấn Độ là sữa trâu. Những nước 
duyên hải Địa Trung Hải uống sữa dê. Dân Bắc Âu uống 
sữa tuần lộc. 

Con người đầu tiên uống sữa và dùng những sản phẩm 
của sữa như bơ, phô-ma từ hồi nào? Chẳng ai biết chắc 
chắn. Bởi vì tục uống sữa đó đã có từ thời tiền sử. Sữa chua 
và các sản phẩm sữa, như bơ chẳng hạn, có lẽ đã là lương 
thực thực phẩm hàng ngày của dân du mục trên các đồng 
cỏ Châu Á cách nay hàng chục ngàn năm chứ không ít. 

Kinh Thánh có nhiều lần nhắc đến sữa. Abel - con trai 
của Adam là thủy tổ loài người - làm nghề chăn nuôi gia 
súc. Như vậy chắc hẳn là ông ta có uống sữa? Lần đầu tiên 
trong Kinh Thánh nhắc đến sữa là lời tiên báo của Jacob - 
khoảng 1700 năm trước Công nguyên? - Là răng của Judah 
sẽ trắng như sữa. Rồi, Canaan “đất hứa”: Sữa và mật ong tràn 
trề trên đất” Và Job cũng có nói ám chỉ đến phô-ma. Tất cả 
những điều đó chứng tỏ rằng loài người đã biết dùng sữa 
từ thời rất xa xưa. 

Thôi được, cho rằng uống sữa tươi, ăn phô-ma thì đã 
có từ rất lâu rồi. Nhưng sữa đặc và sữa khô (sữa bột) phải 
chăng là sản phẩm sữa mới có thời gian gần đây? Lầm! Người 
Tartar biết có sữa đặc như kem đánh răng và có lẽ biết làm 
sữa bột từ thế kỷ XII và dùng nó trong các cuộc chinh phạt 
của Thành Cát Tư Hãn. 


Môn bài cho phép buôn bán sữa đặc được cấp từ năm 


137 


1856 và loại sữa này được binh lính Mỹ sử dụng rộng rãi 
trong cuộc nội chiến Nam Bắc Mỹ. 

Trong sữa bò có 87% là nước, nhưng phần còn lại chứa 
đầy đủ với chất lượng cao các chất như calcium, protein và 
vitamin A,B... cho nhu cầu của cơ thể con người. 


em bắt nguồn từ đâu ? 

Toàn thể dân số Hoa Kỳ khoảng hơn 200 triệu. Vậy mà 
mỗi năm họ “ních” vào bụng khoảng 600 triệu lít kem (quart 
là 1/4 gallon tức là một cái thùng chứa khoảng 1,2 lít). Thấy 
dân Mỹ tiêu thụ kem dữ dội như vậy, nhiều người cứ tưởng 
kem đã được “phát minh” tại nước Mỹ? Lầm! Nếu không ở 
nước Mỹ thì cũng ở một xứ sở lạnh lẽo nào bên châu Âu? 
Cũng không phải! Kem có một xuất xứ hết sức bất ngờ: bên 
phương Đông, tức là bên châu Á đấy. Các bạn biết nhà hàng 
hải người thành phố Venice tên là Marco Polo (1254-1324) 
chứ? Từ thời đó ông đã lưu lạc sang đến bên Trung Hoa, lần 
mò lên đến nước Mông Cổ, thấy dân ở đây ăn cái món mà 
ngày nay ta gọi là “kem”. Thấy khoái khẩu nên lúc trở về Ý, 


138 


Marco Polo dạy cho bà con Ý của mình cách làm. Từ Ý, kem 
lan tràn sang Pháp. Dân Pháp bén mùi cũng “lậm” cái món 
này. Nhưng chỉ phổ biến trong dân sang thôi. Bởi vì, đám 
dân sang này giữ kỹ bí quyết làm kem không cho giới dân 
dã biết. Nhưng dấu mãi thế nào được? Dân sang chỉ ăn kem 
thì nhiều chứ có bao giờ chịu bỏ sức lao động ra làm kem. 
Anh bồi, chị bếp làm kem. Thế là qua anh bồi, chị bếp, bí 
quyết làm kem chẳng còn “bí” được nữa mà lan rộng khắp 
nước Pháp. Từ đó lan rộng khắp thế giới. 

Nhưng cái “xí nghiệp” làm kem đầu tiên trên thế 
giới lại là ở bên Hoa Kỳ, tại thành phố Baltimore, bang 
Maryland từ năm 1815. Tuy vậy, sự phát triển thật sự của các 
“xí nghiệp” sản xuất kem cũng chỉ mới bùng nổ hồi đầu thế 
kỹ XX này, khi máy làm lạnh ra đời. 

Nguyên liệu cơ bản của kem - tất nhiên phải kể kem thứ 
thiệt chứ không phải chỉ là bột, đường hóa học, màu và nước 
rồi bỏ vô tủ lạnh - là sữa đặc, đường và chút ít trứng. Vani, 
sôcôla, dâu, các phụ gia như trái cây... mới chỉ được thêm 
vào cho thêm phần hương vị và hấp dẫn. Tỷ lệ các chất liệu 
làm kem “thứ thiệt” đại khái như thế này: 80% đến 85% là 
sữa cô đặc đặc một chút, nhưng không “khô; 15% là đường. 
Số còn lại là các phụ gia như trái cây xay nhuyễn, 0,5% bột 
và một chút chất để làm cho kem “quánh” lại. 

Các chất làm “quánh” (stabilizer) chỉ là để cho mặt kem 
nhẫn mịn. Người ta thường dùng chất gelatin nguyên chất 
dùng cho việc chế biến thực phẩm để làm “quánh” kem. 


139 


Ăn một ly kem như vậy có bổ béo gì không? Bổ lắm: kem 
có chất vôi, protein, vitamin A, B. Số lượng calorie do một ly 
kem cung cấp chắc chắn không thua gì một ly sữa. 


80 ( Kẹo có gốc gác từ đâu? 

Trên hầu hết các quốc gia thời cổ, người ta đã ăn một thứ 
thức ăn đại khái tương tự như kẹo của ta ngày nay. Trong 
cuộc khai quật các di tích Ai Cập cổ, các hình vẽ và ký tự 
cho biết người Ai Cập cổ đã biết cách làm “kẹo”. 

Vào thời đó làm gì có đường tỉnh luyện, tất nhiên! Nhưng, 
không có đường thì dùng mật ong. Chất liệu chủ yếu để làm 
kẹo ở Ai Cập thời bấy giờ là trái chà là. 

Ở bên phương Đông thời cổ, mỗi bộ lạc đều có người 
làm kẹo “chính thức” cho bộ lạc. Và bí quyết làm kẹo được 
giữ kín. Trong những miền này, nguyên liệu làm kẹo là trái 
hạnh, mật ong và trái vả. Cũng có “công thức” làm kẹo của 
người La Mã cổ như sau: “cơm” trái hạnh và trái thuốc phiện 
đã nấu chín rồi đem nấu chung với mật ong, cho thêm tiêu 
và mè đã đâm nhỏ trộn với mật ong phết lên. Mùi vị có lẽ 
gần gần giống với kẹo nu-ga. 

Từ thời xa xưa, ở châu Âu người ta đã chế ra “sirô” ngọt 
nhưng người ta thường làm át cái mùi vị thuốc đi. (Sirô 
nguyên thủy là nước đường pha với nước cốt trái cây và 
cỏ, lá... ND). Thời đó chưa ai nghĩ đến việc làm kẹo để kinh 


140 


doanh thủ lợi cho riêng mình. Khi số lượng lớn đường thu 
hoạch ở các thuộc địa được đưa về mẫu quốc - vào hồi thế 
kỷ XVII - thì dân Âu mới nghĩ đến việc làm kẹo cho có tính 
nghệ thuật. 

Người Pháp làm kẹo bằng trái cây, đồng thời cũng tìm ra 
và phát triển nhiều cách thức làm kẹo khác nữa. Một trong 
những thứ kẹo ấy gọi là “prawling” làm bằng trái hạnh và 
sirô trái cây. Có lẽ kẹo này là thủy tổ của loại kẹo “praline” 
rất nổi tiếng ở thành phố New Orleans (Hoa Kỳ). 

Thời còn là thuộc địa (trước khi tuyên bố độc lập với 
nước Anh) và về sau này, ở Mỹ người ta thường làm “đồ 
ngọt” dùng ở nhà bằng trái thích ngọt (maple), mật mía và 
mật ong. Thời đó người ta thường làm kẹo bằng rễ cây lrit, 
gừng, vỏ táo. Và người ta làm được cả kẹo cứng (rock cand\y). 

Các chất liệu dùng trong các xí nghiệp sản xuất kẹo là 
đường mía, đường củ cải trộn với sirô bắp, đường bắp (hay 
đường hạt ngũ cốc), tinh bột, mật ong, trái thích... Thêm vào 
các chất liệu cơ bản ấy là nước trái cây, sôcôla, trứng, sữa... 
và tất nhiên có hương liệu và màu. Vài hương liệu lấy từ các 
vật liệu tự nhiên như vani chanh, cam, bạc hà... và những 
hương liệu khác cố bắt chước cho giống mùi vị tự nhiên. 

Ngày nay có tới hơn 2000 thứ kẹo khác nhau. Chỉ riêng 
tại Hoa Kỳ mỗi năm người ta sản xuất 2,5 tỷ pound (mỗi 
pound vào khoảng 450 gram) tức là 7,25 triệu ký lô kẹo! 


141 


Mf[ Loài người đã tìm ra lửa 
_— bằng cách nào? 


Lửa đã được con người biết đến từ thời rất xa xưa. Ở 
châu Âu trong một vài hang có người ở cách nay hàng trăm 
ngàn năm, người ta đã tìm thấy than củi và những mảnh 
xương cháy dở dang giữa những hòn đá rõ ràng là được kê 
làm bếp lửa. 

Nhưng con người học được ở đâu cách tạo ra lửa? Ta 
chỉ có thể có những câu trả lời có tính chất phỏng đoán 
cho câu hỏi này. Có lẽ người nguyên thủy biết sử dụng lửa 
trước khi biết cách tạo ra lửa. Chẳng hạn sét đánh vào một 
cây đã chết khô và làm cho cây này ngún lửa và cháy âm ỉ, 
con người lấy lửa từ đó và giữ cho lửa cháy hoài để dùng. 

Ta cũng có thể phỏng đoán khá sát cách mà người sống 
trong hang đã làm ra lửa. Ở hang tối, trong lúc xô đẩy những 
hòn đá để lấy chỗ ngồi, nằm, con người thấy khi những hòn 
đá cọ sát vào nhau thì tóe lửa. Nhưng có lẽ phải mất nhiều 
thế hệ, trong số những người sống trong hang mới có người 
nảy ra cái ý chà hai hòn đá vào nhau để tạo ra lửa. 

Có một cách khác để suy đoán cách tạo ra lửa của người 
nguyên thủy. Đó là quan sát cách người sơ khai làm ra lửa 
ngày nay. Có một số người sơ khai ngày nay mới ở trình 
độ phát triển của tổ tiên chúng ta cách nay hàng chục 
ngàn năm. 


142 


Ta hãy quan sát người sơ khai tạo lửa bằng cách nào. Ở 
Alaska, một số bộ lạc dân bản địa đã lấy lưu huỳnh chà lên 
hai hòn đá rồi lấy hai hòn đá ấy chà xát vào nhau. Khi lưu 
huỳnh đã ngún lửa họ bỏ ít cỏ khô hay cái gì dễ bắt lửa vào 
hòn đá có dính lưu huỳnh ngún lửa là họ có lửa. 

Ở Trung Hoa và Ấn Độ thì người ta lấy hai thanh nứa cà 
vào nhau. Phía ngoài của hai thanh nứa khô, cứng và nhám 
có những đặc tính của đá lửa. Người Eskimo lấy thạch anh cà 
vào cục đá pyrite có rất nhiều tại vùng họ ở. Những người da 
đỏ ở vùng Bắc Mỹ thì cà hai cây gậy vào nhau để tạo ra lửa. 

Người Hy Lạp và người La Mã cổ dùng một loại kính hội 
tụ - mà họ gọi là “kính làm lửa” để tạo lửa bằng ánh mặt 
trời. Khi ánh nắng hội tụ qua kính này, nó đủ nóng để có 
thể đốt cháy gỗ. 

Điều thú vị liên quan đến lửa thời xa xưa là nhiều dân 
tộc cổ xưa tìm cách giữ lửa cho cháy hoài. Những người da 
đỏ Mayas và Incas ở vùng đất ngày nay là Trung và Nam 
Mỹ cũng như người Hy Lạp, Ai Cập và La Mã đều có những 
“thầy tế” trong coi việc gìn giữ cho ngọn lửa luôn cháy trong 
các đền thờ của họ. 


> Z7 
\ 82 Ai đã phát minh ra diêm quẹt? 


Tạo ra lửa thì lâu lắc và mất công. Giữ lửa cho cháy hoài 
thì cũng phiền toái, tốn kém. Làm thế nào để có lửa ngay 


143 


khi cần. Đó là ước mơ của loài người. Người tiền sử sống 
trong hang đập hai hòn đá lửa vào nhau với hy vọng làm 
cho mấy cái lá khô nhen lửa. Hàng chục ngàn năm sau, người 
La Mã cũng không có cách gì khác hơn. Có hơn chăng là 
thêm chút lưu huỳnh vào hai hòn đá để cho dễ bật lửa hơn. 

Thời Trung cổ thì cũng vẫn là đập hai hòn đá nhưng vật 
liệu làm mồi lửa có tiến bộ hơn chút là dùng giẻ rách khô, 
rêu khô... Những vật liệu này dễ bén lửa hơn nên được gọi 
là “tinder” (bùi nhùi). 

Nhờ phát hiện ra chất phốt pho mà diêm quẹt hiện đại 
mới có cơ hội góp mặt với đời. Phốt pho bắt lửa ở nhiệt độ 
rất thấp. Năm 1681, một người Anh tên là Robert Boyle đã 
tạo ra diêm quẹt bằng cây phết lưu huỳnh rồi quẹt vào một 
hợp chất gồm lưu huỳnh - phốt pho. Tuy nhiên, diêm quẹt 
này quá nhạy nên phát minh của ông không ứng dụng vào 
thực tế được. 

Diêm quẹt đầu tiên “xài” được là do một dược sĩ người 
Anh tên là John Walker chế ra. Để cây quẹt bắt lửa chỉ 
việc kẹp nó vào tờ giấy phết thủy tỉnh nghiền nhỏ. Năm 
1833, diêm quẹt có đầu nhúng phốt pho có thể phát hỏa 
do cọ xát đã được chế tạo tại Australia và tại Đức. Nhưng, 
vấn đề đâu đã xong. Phốt pho trắng hay vàng quá nguy 
hiểm cho công nhân đến nỗi năm 1906 có một hiệp ước 
cấm sử dụng. 

Cuối cùng loại phốt pho đỏ và không độc đã được khám 
phá và đưa vào sử dụng, chất liệu mới này làm cho việc chế 


144 


tạo và sử dụng an toàn hơn. Diêm quẹt an toàn chỉ phát 
hỏa khi quẹt vào một vật thích hợp và nó được chế tạo tại 
Thụy Điển năm 1844. Thay vì cho tất cả hóa chất cần thiết 
vào đầu que diêm thì phốt pho đỏ chỉ được phết trên một 
phần vỏ ngoài bao diêm. Diêm quẹt “an toàn” vì nó chỉ phát 
hỏa khi quẹt vào chỗ đã phết phốt pho đỏ. 

Trong thế chiến thứ hai, quân đội Mỹ tác chiến trong 
vùng nhiệt đới Thái Bình Dương - nơi có mùa mưa kéo dài, 
khí hậu ẩm ướt - nên thứ diêm quẹt thông thường không 
xài được. Một người tên là Raymond Cady đã chế tạo ra cái 
bao quẹt dù có ngấm nước đến tám giờ đồng hồ liền cũng 
vẫn quẹt ra lửa. 


\5( Ai đã phát minh ra điện? 

Điều kỳ cục về điện là nó đã được nghiên cứu từ hàng 
ngàn năm rồi mà ta vẫn chưa biết chính xác thực chất nó là 
cái gì. Ngày nay tất cả mọi vật chất đều được coi là một khối 
gồm những hạt điện tích. Theo nhận định này, điện chỉ là sự 
di chuyển của các electron hay là những hạt điện tích khác. 


145 


Thuật ngữ “electricity” (điện) là do tiếng Hy Lạp 
“electron” Đố bạn biết “electron” theo tiếng Hy Lạp nghĩa là 
gì? Có nghĩa là hổ phách, tức là nhựa thông hóa thạch có 
màu vàng nâu thường được dùng làm đồ trang sức. Ngay 
từ thế kỷ thứ sáu trước Công nguyên, người Hy Lạp đã biết 
lấy cục hổ phách chà chà vào vải một chút là cục hổ phách 
ấy có thể hút được những miếng “lie” (bần dùng làm nút 
chai) hay giấy. 

Từ những ngày ấy cho mãi đến năm 1672, sự nghiên cứu 
về điện cũng chẳng tiến thêm được bước nào. Năm 1729, 
Stephen Gray nhận thấy rằng một vài vật liệu như kim loại 
có thể tải điện, truyền điện từ chỗ này sang chỗ kia, những 
chất này được gọi là “dẫn điện”. Ông cũng nhận thấy một 
vài chất liệu khác chẳng hạn như thủy tỉnh, lưu huỳnh, hổ 
phách, sáp ong không dẫn điện. Những chất liệu này được 
gọi là “cản” hoặc “cách điện”. 

Bước quan trọng kế tiếp diễn ra năm 1733 khi một người 
Pháp tên là Du Fay khám phá ra điện tích âm và điện tích 
dương. Và ông nghĩ rằng đó là hai thứ điện khác nhau. 

Nhưng chính Benjamin Franklin đã cố để đưa ra định 
nghĩa điện là gì. Ông cho rằng tất cả mọi chất liệu trong 
thiên nhiên đều chứa một thứ “chất lỏng điện”. Cọ xát hai vật 
vào nhau có thể làm cho “chất lỏng điện” từ vật này “chảy” 
sang vật kia. Ngày nay ta nói cái “chất lỏng điện” ấy chính 
là các electron mang điện tích âm. 


146 


Có lẽ sự phát triển quan trọng nhất trong khoa điện tử 
khởi phát với bình điện (battery) được Alexandro Volta (người 
Ý) sáng chế năm 1800. Bình điện này cung cấp cho người ta 
một nguồn điện liên tục. Và phát kiến này dẫn đến những 
phát kiến quan trọng khác cho việc sử dụng điện. 


X7 Những hỏa tiễn đầu tiên 
\ ( | S DA 
| _— được sử dụng từ bao giờ? 


Bạn đã trông thấy cái vòi nước xoáy tít để tưới vườn bao 
giờ chưa? Nếu bạn đã trông thấy thì bạn nên nhớ là bạn đã 
nhìn thấy nguyên tắc cơ bản của một loại hỏa tiễn - còn gọi 
là tên lửa - đang vận hành đó. 

Nước trong ống chảy qua vòi phun xoay theo một hướng 
và tạo ra một lực. Lực này đẩy vòi phun ra hướng đối nghịch. 
Trong hỏa tiễn lực do nhiên liệu chứa trong hỏa tiễn cháy 
và tạo ra một lực phóng ra phía “đuôi” và lực này đẩy hỏa 
tiễn về hướng đối nghịch. 

Ta đang sống trong thời đại hỏa tiễn và ta tưởng hỏa 
tiễn là một phát minh hiện đại được thực hiện trong thời đại 
chúng ta. Thật ra, hỏa tiễn là một phát minh xưa rồi. Người 
Trung Hoa đã sáng chế ra nó và sử dụng nó làm pháo bông 
từ hơn 8 thế kỷ nay rồi. Và người Ấn Độ, thành tích đầu 
tiên của nó được thực hiện từ năm 1256 sau Công nguyên. 

Việc sử dụng hỏa tiễn trong chiến tranh cũng rất tình cờ 
vì trước đó hỏa tiễn không được sử dụng trong chiến tranh. 


147 


Mãi đến năm 1802 một đại úy của quân lực Hoàng gia 
Anh đọc báo thấy quân đội Anh bị tấn công bằng tên lửa 
như thế nào. Sự kiện này làm ông nảy ra cái ý đem áp dụng 
thử trong quân đội Anh. Sự thử nghiệm thành công đến nỗi 
chẳng bao lâu hầu hết quân đội ở châu Âu cũng như quân 
đội Mỹ bắt đầu dùng hỏa tiễn trong chiến tranh. 

Ở châu Âu, hỏa tiễn được sử dụng trong trận chiến ở 
Leipzig, tại đó Napoleon (Hoàng đế nước Pháp lúc đó) bị 
đánh bại. Tại Hoa Kỳ, quân đội Anh đã dùng hỏa tiễn để 
oanh tạc chiến lũy MC Henry ở cảng Baltimore. Đấy là lý 
do tại sao trong quốc ca của Hoa Kỳ có câu “hỏa tiễn cháy 
đỏ phừng phừng.. 

Trong thế kỷ XIX, khi pháo binh trở nên mạnh hơn và 
chính xác hơn thì hỏa tiễn lần lần bị trọng pháo thay thế 
và chẳng còn vai trò quan trọng trong chiến tranh. Cho mãi 
đến Thế chiến thứ hai, hỏa tiễn mới trở lại chiến trường với 
cái tên V.2 của Đức quốc xã. 


\ Sĩ b tính đã được phát hiện 
¬ như thế nào? 


Trong suốt bốn ngàn năm, thủy tinh đã được coi như một 
cái gì đó đáng lưu ý, quan tâm. Nó có giá trị để trang trí và 
chế tạo những đồ vật quý giá. Thủy tinh trở nên hữu ích khi 
người ta quan tâm đến sự trong suốt (thông quang) của nó. 


148 


Không thể biết rõ con người đã học được bí quyết chế 
tạo thủy tỉnh ở đâu và khi nào, mặc dù ta biết thủy tỉnh đã 
được sử dụng từ ngày xưa. Nguyên liệu chủ yếu để chế tạo 
thủy tinh là cát, tro natri carbonat hay potat và vôi hòa trộn 
với nhau rồi đem nung nóng ở nhiệt độ cao. Những nguyên 
liệu này rất dồi dào ở nhiều nơi trên thế giới cho nên bí 
quyết chế tạo thủy tỉnh cũng được phát hiện ở nhiều nơi. 

Theo một câu chuyện kể lại, người Phoenicien cổ đáng 
được coi là có công trong việc phát minh ra thủy tỉnh. Một 
thủy thủ đoàn của một chiếc tàu đổ bộ lên bờ biển thuộc 
cửa sông nay nằm trên phần đất nước Syria. Khi họ sửa soạn 
nấu cơm, họ không tìm được hòn đá nào để kê làm bếp. Họ 
bèn lấy mấy cục “đá” có sẵn trên tàu của họ xuống. “Chẳng 
may” mấy cục đá này lại là một hợp chất kali nitrat. Lửa 
đã làm chảy mấy hòn đá ấy trộn lẫn với cát sẵn đó và làm 
thành một thứ chất lỏng trong trong. Khi cơm nước xong, 
dọn bếp đi, họ thấy thứ chất lỏng kia đông cứng lại thành 
một mảng trong suốt. 

Câu chuyện này có thể có và cũng có thể không thật. Nhưng 
Syria quả thật đã là một trong những nơi mà thủy tỉnh đã được 
phát hiện và các thương gia Phoenicien đã nấu thủy tinh trên 
khắp các nước ven duyên hải Địa Trung Hải. 

Ai Cập cũng là một nơi thủy tỉnh đã được phát hiện từ 
thời xa xưa. Xâu chuỗi và bùa chú bằng thủy tinh đã được 
tìm thấy trong những ngôi mộ có từ 7000 năm trước Công 
nguyên, nhưng có thể là những thủy tinh này đã được chở 


149 


từ Syria tới. Mãi đến năm 1500 trước Công nguyên, người 
Ai Cập mới tự chế tạo được thủy tinh. 

Người Ai Cập trộn đá thạch anh nghiền nhỏ với cát để 
tạo màu cho thủy tinh. Họ cũng biết pha thêm cobalt, đồng 
hay mangan vào để tạo màu. Họ đã sản xuất ra được thủy 
tỉnh màu lục, đỏ, xanh dương hay đỏ đậm. 

Khoảng năm 1200 trước Công nguyên, người Ai Cập đã 
biết đúc khuôn thủy tinh. Nhưng những ống khói đèn thì 
mãi đến gần đầu Công nguyên họ mới chế tạo được. Và đó 
lại là sáng chế của người Phoenicien. 

Người La Mã cổ là những người chế tạo thủy tinh cỡ lớn. 
Vì họ đã dùng những tấm thủy tỉnh mỏng để lót tường. Đến 
thời Công nguyên thì thủy tinh đã được dùng làm cửa sổ rồi. 


>` Z7 ự ⁄ 
\Š6 Í Ai đã chế ra cái nhiệt kế? 


Nếu gặp thời tiết hè oi bức, bạn than: “Trời nóng quái”. 
Đến mùa đông, bạn lại than: “Trời lạnh quá!“ Nhưng nóng 
cỡ nào, lạnh cỡ nào? Không dễ trả lời. Và, có thể nói không 
thể trả lời nếu không có... cái gì làm chuẩn. 

Bạn mà còn quan tâm đến nhiệt như vậy thì nhà khoa 
học còn quan tâm đến nhiệt như thế nào. Nhưng bước 
đầu tiên nhà khoa học phải giải quyết là làm thế nào 
để đo được nhiệt? Câu hỏi này khiến cho các nhà khoa 
học sáng chế ra cái nhiệt kế. Cái nhiệt kế tiếng Anh là 


150 


“thermometer” do gốc Hy Lạp “thermo” nghĩa là nhiệt, “me- 
ter” nghĩa là “đo”. 

Điều kiện đầu tiên phải có của một cái nhiệt kế là nó 
phải chỉ cho ta đúng mức độ nhiệt khi sức nóng ở hai vật 
bằng nhau. Với nguyên tắc này nhà khoa học người Ý tên 
là Galileo đã làm một vài thí nghiệm. Ông chế ra một dụng 
cụ mà ông gọi là dụng cụ “khảo sát không khí nóng”. Ông 
có một ống thủy tỉnh mà một đầu là một bầu nhỏ. Trong 
ống này có không khí. Đầu hở của ống của ống thủy tinh 
được nhúng vào một chất lỏng như nước chẳng hạn rồi 
hơ nóng bầu và ống thủy tinh để làm cho không khí trong 
ống giãn nở. 

Để nguội, không khí trong ống co lại, chất lỏng sẽ chiếm 
chỗ trong ống. Sự thay đổi nhiệt độ được ghi nhận bằng 
cách ghi mực nước trong ống tùy nhiệt độ cao thấp. Đó là cái 
nhiệt kế đầu tiên, bởi vì, thật sự nó đã “đo” nhiệt độ. Nhưng 
nên nhớ nó chỉ đo mức giãn, co của không khí trong ống 
nghiệm. Qua đó người ta phát hiện ra một trong những vấn 
đề liên quan đến cái nhiệt kế là nó bị tác động tùy theo áp 
suất không khí. Tuy nhiên nó không được chính xác. 

Nhiệt kế ta dùng ngày nay dựa vào sự co giãn của chính 
một thứ chất lỏng. Chất lỏng đó được đổ vào ống nghiệm 
một đầu là một bầu đựng chất lỏng, đầu kia để hở. Nhiệt độ 
cao làm cho chất lỏng trong ống giãn nở và do đó lên cao 
trong ống. Trái lại nhiệt độ thấp làm cho chất lỏng trong 
ống co lại và chất lỏng tụt xuống. Các vạch trên ống cho ta 


151 


biết nhiệt độ. Nhiệt độ kế kiểu này đã được Đại Công Tước 
Ferdinand II tiểu quốc Tuscany sáng chế năm 1654. 


N#( Ai đã phát minh ra kính hiển vi? 

Kính hiển vi tiếng Anh là microscope có gốc Hy Lạp gồm 
“mikros” là nhỏ và “skopos”“ là quan sát. Vậy kính hiển vi là 
kính để quan sát các vật nhỏ. Đó là dụng cụ để quan sát 
những vật nhỏ đến nỗi mắt thường của ta không thể nhìn 
thấy được. 

Thông thường một vật càng lớn thì xuất hiện càng gần 
đối với mắt ta. Nhưng nếu gần quá 10 inchs thì ta nhìn nó 
ta lại thấy không rõ nữa. Thuật ngữ chuyên môn gọi là ngoài 
tiêu cự. Bây giờ nếu có một kính lồi đặt giữa ta và mục tiêu 
thì có thể gần hơn 10 inchs ta vẫn nhìn thấy rõ vì nó còn 
nằm trong tiêu cự. 

Ngày nay ta thường mô tả cái kính hiển vi như một dụng 
cụ để phóng đại. Đúng là thế. Và thời xưa người ta đã biết 
loại kính phóng đại này rồi. Ngày 
nay ta nói “kính hiển vi” ta thường 
chỉ hiểu theo nghĩa này. Chớ thật ra 
kính hiển vi là loại kính “phức hợp”, 
kính “ghép”. 

Vậy kính “ghép” là gì? Trong kính 
hiển vi, sự phóng đại ở hai giai đoạn. 


Có một thấu kính gọi là “objective” 


đóng vai trò phóng đại lần thứ nhất. Hình ảnh được phóng 
đại này được phóng đại một lần nữa ở một thấu kính khác 
gọi là “Eyepiece” hay “ocular” Ngày nay có thể có kính hiển 
vi với nhiều thấu kính phóng đại ghép lại với nhau như vậy, 
nhưng nguyên tắc thì vẫn không thay đổi. 

Kính hiển vi phức hợp được chế tạo ra đâu vào khoảng 
năm 1590 đến 1610. Không biết chắc chắn là ai nhưng người 
ta thường cho rằng chính Galileo là cha đẻ ra loại kính này. 
Một nhà khoa học người Đức tên là Leeuwenhock đôi khi 
cũng được coi là “cha đẻ ra kính hiển vi” chỉ vì ông có nhiều 
sáng chế liên quan đến loại kính này. 

Leeuwenhook chỉ ra một ngũ cốc, một con bọ chét và 
những vật li tỉ khác là do trứng chứ không phải là “tự phát 
sinh“ Ông là người đầu tiên nhìn được những nguyên sinh 
động vật như protozoa hoặc vi khuẩn chẳng hạn. Với kính 
hiển vi của ông, ông là người đầu tiên nhìn thấy sự tuần 
hoàn của máu. 

Ngày nay kính hiển vi quan trọng đến nỗi nếu không 
có kính hiển vi thì hầu hết các bộ môn khoa học và công 
nghiệp đành bó tay. 


N[ í Ai đã chế ra máy chụp hình đầu 
_.¬ tiên? 

Ngày nay bạn chụp và in hình ra dễ ợt. Bạn đâu có hiểu 
rằng để có được cái “dễ ợt” đó, người ta phải mất một trăm 


153 


năm vất vả thí nghiệm và tốn kém. Thật ra máy chụp hình 
không phải là mọt cá nhân đơn độc tạo ra. Để bạn có một 
ý tưởng đúng đắn về quá trình của cái máy chụp hình từ 
thô sơ đến trình độ hoàn thiện như hiện nay, ta nên lược 
qua lịch sử hình thành của nó. 

Từ giữa thế kỷ XI đến thế kỷ XVI, người ta đã có “máy 
ảnh tối” Máy này làm hiện lên trên trang giấy hình ảnh mà 
người ta có thể lấy tay vẽ theo để có được một hình tương 
đối chính xác với quang cảnh tự nhiên. Như vậy chưa phải 
là “chụp” hình. 

Năm 1568, Daniello Barbaro lắp một thấu kính vào cái 
“máy ảnh tối” để điều chỉnh cho hình ảnh được sắc nét hơn. 
Năm 1802, Thomas Wedgwood và Sir Humphrey Davy đã 
ghi lại được nét và ảnh trên tờ giấy có phết chất bắt hình. 
Nhưng hình này không giữ được lâu. 

Năm 1816 Joseph Niepce đã chế tạo ra một cái máy chụp 
hình thô sơ bằng một cái hộp đựng nữ trang ghép thêm cái 
thấu kính lấy từ một cái kính hiển vi. Ông có thể ghi được 
hình “âm bản“ Năm 1835 William Talbot là người đầu tiên 


154 


có thể làm ảnh âm bản thành “dương bản” và là người đầu 
tiên làm cho hình này bền lâu. 

Năm 1839 Louis Daguerre loan báo “công trình daguerre” 
có thể ghi hình trên một tấm bạc. Với thời gian, với sự đóng 
góp cải tiến của nhiều người, máy chụp hình ngày càng 
hoàn thiện và được phổ biến rộng khắp thế giới. Tất nhiên 
là những máy chụp ảnh thời đó còn nhiều vấn đề kỹ thuật 
phải cải tiến. Nhưng, như ta thấy, sự tiến bộ, sự phát triển nào 
mà chẳng phải trải qua một quá trình hình thành, cải tiến. 

Sau cùng, vào năm 1888, một cái “hộp chụp hình” do 
công ty “Eastman Dry Plate and Film” khai triển và áp dụng 
hệ thống Kodak được bày bán trên thị trường. Máy ảnh ráp 
sẵn 100 “pô” được đem bán. Hình cỡ 6,5 cm mỗi bề, chụp 
hết 100 “pô” gởi cả máy lẫn phim lại cho Rochester, tại đó phim 
được rửa, in hình. Máy lại được ráp 100 “pô” khác gởi lại cho 
khách hàng. 

Cái hộp “chụp hình” này có lẽ là tiền thân của cái máy 
ảnh ta đang dùng ngày nay. Mỗi năm trên thế giới, người 
ta chụp có đến hàng tỷ tấm hình. 


w%( | Ai đã sáng chế ra xe hơi? 


Không giống với những sáng chế vĩ đại khác, không có 
ai đòi tác quyền sáng chế đối với việc chế tạo xe hơi. Xe hơi 
đạt đến trình độ hoàn hảo như ngày nay là kết quả công 
sức phát minh và cải tiến của nhiều người trong nhiều năm. 


155 


Vì mục đích thực tiễn, chiếc xe chạy trên mặt đất có khả 
năng “tự hành” với một cái máy đã được một người Pháp 
tên là Nicholas Cugnot chế tạo ra năm 1769. Đó là cái “xe 
bò” ba bánh với một cái máy chạy bằng hơi nước và cái nồi 
“súp de” tổ bố. Bởi vậy cái xe rất cổng kềnh. Tốc độ của nó 
khoảng 5 km/giờ và cứ chạy được khoảng 25 km thì phải 
tiếp nhiên liệu. 

Năm 1789 một người Mỹ tên là Oliver Evans là người đầu 
tiên nhận bằng phát minh cho cái xe “tự hành” của ông ta. 
Đó là cái xe bốn bánh có luôn chân vịt ở phía sau để có thể 
vừa chạy trên cạn vừa chạy dưới nước. Và, cái xe ấy nặng 
tới 24 tấn! 

Khoảng 80 năm sau, nhiều người khác tiếp tục thử nghiệm 
với những máy mạnh hơn để chế tạo xe chạy trên đường. 
Hầu hết là chạy bằng hơi nước. Cũng có một vài xe chạy 
bằng điện nhưng cái bình điện quá lớn. Thế rồi, vào năm 
1880 có hai sáng chế đã đưa đến kết quả là xe hơi ngày nay. 
Sáng chế thứ nhất là máy nổ chạy bằng xăng dầu. Và sáng 
chế kia là bánh xe bơm hơi. 

Chiếc xe chạy bằng xăng đầu tiên chạy trên đường là 
vào năm 1887 do Gottlieb Daimler (người Đức) chế tạo. Tại 
Hoa Kỳ, hai anh em nhà Duryea tên là Charles và Frank đã 
chế tạo thành công chiếc xe chạy bằng xăng dầu vào năm 
1892 hay 1893 gì đó. Cái xe được mô tả là “một cái xe ngựa 
không cần ngựa” Thật ra tất cả những xe hơi đầu tiên ở Hoa 
Kỳ thực chất chỉ là cái xe ngựa. Chẳng ai nghĩ đến chuyện 


156 


vẽ kiểu chiếc xe cho nó khác đã. Chỉ là cái xe ngựa có thêm 
cái máy và những sợi dây xích để điều khiển bánh sau. 

Chỉ sau khi xe hơi bắt đầu chạy thành công rồi người ta 
mới nghĩ đến cải tiến cho nó tiện nghỉ hơn và mạnh hơn. 
Những nhà chế tạo xe hơi sớm nhận ra rằng cái “thùng” xe 
ngựa không thích hợp cho xe hơi. Dần dần những kiểu thùng 
xe như ta thấy ngày nay đã hình thành sau bao nhiêu cải tiến. 
Máy thay vì để dưới chỗ ngồi nay được đưa ra phía trước. 
Niềng xe cứng hơn thay thế cho niềng có “căm” (đũa) kiểu xe 
đạp. Tay lái cũng được thay chứ không còn như kiểu tay lái tàu 
thủy nữa. Sau cùng, sắt thép được dùng thay gỗ để chế tạo 
thùng xe, “dàn đồng”... Thế là ước mơ cái xe “tự nó chạy được” 
(auto-mobile) đã trở thành thực tế như ngày nay. 

N96 ( Ai đã chế tạo ra máy bay? 

Nhiều khi một sáng chế xuất phát từ một ý tưởng điên 
rồ, ngông cuồng. Một người nào đó nảy ra cái ý tưởng là 
người ta có thể cần một loại máy hay một sản phẩm nào 
đó. Thế là anh ta hì hục thực hiện cái ý tưởng ấy. 

Nhưng với cái máy bay thì ý tưởng ấy đã là ước mơ rất 
lâu đời của loài người. Cái ước mơ bay được như chim đã 
ám ảnh và làm con người mê mẩn từ thời xưa xửa xừa xưa 
kìa. Thật vậy, một trong những truyện thần thoại Hy Lạp 
kể về lcarus đã lấy sáp ong và lông chim làm cánh rồi gắn 
vào người và bay lên để ra khỏi chỗ bị giam. Tuy nhiên khi 


157 


ông ta bay lên cao gần mặt trời, sáp ong chảy ra, ông ta rớt 
xuống đất chết. lcarus là một biểu tượng về sự phấn đấu 
của con người để bay lên cao. 

Leonardo da Vinci - đúng là một nhà phát minh vĩ đại - 
đã phác họa mô hình cái máy bay dùng sức người. Nhiều 
“nghệ sĩ khác” nhiều tay “mơ mộng điên khùng” khác cũng 
đã có ý nghĩ về cái máy bay từ hàng trăm năm trước đó. 

Những cái máy bay thời sơ khai ấy thật ra không có máy. 
Chúng chỉ là con diều hâu khổng lồ hay là cái tàu lướt gió 
(gliders). Trong thế kỷ XIX người ta đã làm nhiều thí nghiệm 
về loại máy bay. Nhưng vẫn chẳng có ai chế tạo ra được một 
cái máy bay tự nó phát lực mà lại nhẹ nhàng hơn không khít 
Thật ra có vài vấn đề nếu giải quyết được thì việc chế tạo 
một cái máy như vậy là điều khả thi. Người chứng minh rằng 
điều đó có thể thực hiện được là giáo sư Samuel Langley, thư 
ký của Viện Smith Sonian ở thủ đô Washington. Ông chế ra 
hai cái máy ngang khoảng 3,6 m dài khoảng 4,5 m gắn máy 
hơi nước mạnh 1,5 mã lực. Năm 1896 hai máy mẫu này đã 
bay được. Đến năm 1903, khi cái máy có đủ tầm cỡ để bay 
được đem thứ. Nhưng, bị rớt ngày 07.10.1903. 

Đến ngày 17.12 Orville và Wilbur Wright đã thành công 
trong việc làm cho một cái máy nặng hơn không khí bay được 
bằng chính lực của nó. Tại Kitty Hawk bang nam Carolina, họ 
đã bay được gần 70m trong vòng 12 giây đồng hồ và bay lần 
thứ hai được 260m trong vòng 69 giây. Máy bay đã ra đời. 


158 


= "rẾÍ Máy điện thoại đã được chế tạo 
\ă( như thế nào? 


Lịch sử của chiếc máy điện thoại thật là bất ngờ. (Vì vậy 
mà chẳng ai nghĩ đến việc đưa câu chuyện này lên màn 
ảnh!) Nhưng hãy cứ tạm gác cái đó lại để xem nguyên tắc 
vận hành của máy điện thoại đã. 

Khi nói, thanh đai trong cuống họng ta rung lên. Sự rung 
này truyền vào không khí, nhờ đó sóng âm được thoát ra 
khỏi miệng và từ miệng nó tiếp tục truyền trong không khí 
bên ngoài. Những sóng âm này đập lên một đĩa nhôm hay 
là cái màng trong ống điện thoại. Và cái màng ấy rung lên 
theo nhịp sóng các hạt không khí đang bị dao động. 

Và sự dao động ấy truyền qua dòng điện theo dây điện 
sang ống nghe bên kia. Phía bên nói, dòng điện mạnh. Phía 
bên nghe, dòng điện yếu. Do đó màng bên ống nghe rung 
lên theo đúng với sóng của âm theo dòng điện truyền qua. 
Thế là tiếng nói được “tái lập” tại ống nghe. Và màng rung tại 
ống nghe truyền sự rung đó qua không khí rồi vào tai người 
nghe. Đó, đại khái vận hành của điện thoại là thế. 

Bây giờ đến điều bất ngờ của vị cha đẻ ra máy điện thoại: 
ông Alexander Graham Bell và cách thức ông đã phát minh 
ra máy điện thoại. 

Ngày 2.6.1875, ông đang thử nghiệm tại Boston cái ý 
tưởng làm sao truyền được tiếng nói của ông đến tai người 
nghe ở xa nghe được ngay lúc ông đang nói. Ông loay hoay 


159 


với một cái lưỡi gà lò xo bằng thép và đang tìm cách chế 
cái máy tiếp âm trong một phòng thì ở phòng bên, người 
phụ tá của ông tên là Thomas Watson đã cho cái máy phát 
âm chạy. 

Watson gảy vào cái lưỡi gà bằng thép làm cho nó rung 
lên phát ra tiếng “tưng” Thình lình Bell nhảy bổ vào phòng, 
nói lớn với Watson: “Đừng có thay đổi gì hết. Anh làm cái 
gì vậy? Để ta coi!“ Ông thấy cái lưỡi gà khi rung phía trên 
cục nam châm đã tạo ra dòng điện làm thay đổi cường độ 
truyền trong dây. Chính điều này đã làm cho cái màng tiếp 
âm bên phòng của Bell cũng rung và bật lên tiếng “tưng”. 

Thế là ngày hôm sau cái máy điện thoại đầu tiên đã ra 
đời và ở phía đầu dây bên kia đã nghe được tiếng của người 
nói phát ra từ máy nói ở tuốt trên lầu ba. Và ngày 10.3.1876, 
người ta đã nghe được tiếng nói đầu tiên qua máy điện 
thoại: “Waston, lại đây, tôi cần anh!” 

Ai ngờ đâu sự nghịch ngợm của Waston lại “lớn chuyện” 
vậy, nhỉ? 


? 


` 32 ( Nhạc cụ đầu tiên là cái gì? 

Có câu truyện lưu truyền về vấn đề này, nhưng chỉ là 
chuyện tưởng tượng cho vui mà thôi. Theo thần thoại Hy 
Lạp thì thần Pan đã chế ra nhạc cụ đầu tiên là cái sáo mục 
đồng. Một hôm ông thở dài vào cái ống sậy bên bờ sông, 
ông bỗng nghe tiếng thở dài của ông lại tạo ra tiếng thở than 


160 


khác buồn bã hơn. Ông bẻ lấy mấy cộng sậy dài ngắn khác 
nhau cột lại thành một bó. Thế là cái nhạc cụ đầu tiên ra đời. 

Sự thật thì ta chẳng biết cái nhạc cụ đầu tiên của loài 
người là nhạc cụ gì. Bởi vì tất cả mọi dân tộc ngay từ thời sơ 
khai cũng đều có một thứ nhạc cụ gì đó. Chính vì âm nhạc 
thường có một ý nghĩa tôn giáo và nó có thể được những 
“khán giả” tham gia bằng cách vừa theo nhạc vừa múa, vỗ 
tay đánh trống và hát. Âm nhạc không phải chỉ để giúp vui. 
Đối với dân tộc sơ khai, âm nhạc có nghĩa như một phần 
cuộc sống của dân tộc. 


Tuy nhiên, truyện thần thoại thần Pan và bó sậy đã gợi ý 
cho ta cái ý về người đầu tiên đã tạo ra nhạc cụ như thế nào. 
Ông ta có thể bắt chước âm thanh của thiên nhiên và dùng 
vật liệu tự nhiên quanh ông để tạo ra âm nhạc. 

Nhạc cụ đầu tiên chắc là loại trống. Sau này người ta mới 
chế ra được các loại nhạc khí thổi (bằng hơi) làm bằng sừng 
súc vật. Từ những nhạc cụ thô sơ này người ta phát triển 
thành các nhạc cụ hiện đại. Khi một người rèn luyện thính 
quan âm nhạc của mình, ông ta bắt đầu dùng cây sậy và 
tạo ra được những âm thanh hết sức du dương. 


161 


Sau cùng, con người dùng những sợi dây chế tạo ra đàn 
thất huyền, đàn thụ thô sơ. Và từ các nhạc cụ thô sơ này phát 
triển ra các nhạc cụ chơi với một “cây cung” tức là đàn vĩ cầm. 

Thời Trung cổ, các Thập tự quân đưa về châu Âu nhiều 
thứ nhạc cụ lạ lùng kỳ cục của phương Đông. Phối hợp với 
nhạc cụ dân gian đã có sẵn ở châu Âu, những nhạc cụ ấy 
phát triển thành những nhạc cụ ta dùng ngày nay. 


À8 (ai đã bày ra môn bóng rổ? 

Bóng chày (baseball) là môn thể thao “ruột” của nhân 
dân Mỹ. Các đấu thủ bóng chày kiệt xuất được nhân 
dân Mỹ “sùng bái” chẳng khác gì các vị “quốc phụ” như 
Washington, Jefferson, Lincohn... Ấy vậy mà môn bóng rổ 
chứ không phải bóng chày có nhiều khán giả hâm mộ nhất. 

Bóng rổ đươc gọi là môn thể thao quốc tế vì hầu như 
tất cả các nước ít nhiều đều có chơi môn thể thao này. Vậy 
mà phải mất cả hàng thế kỷ kể từ ngày nó ra đời cho đến 
ngày nó được hâm mộ rộng rãi như vậy. Điểm đặc biệt là 
người ta biết rõ được tên của người đã khai sinh ra nó, ông 
James A. Naismith. 

Ông Naismith muốn có một trò chơi để hấp dẫn các 
học sinh trong việc tập thể dục tại trường Springfield, bang 
Massachusetts. Ông là một người Canada, ông đã phối 
hợp trò chơi “lacrosse” của người da đỏ với lối đá banh 
(soccer) của người Anh để đặt ra một trò chơi mới trong nhà. 


162 


Thay vì dùng cây gậy như trong trò chơi “lacrosse” hoặc 
đá bóng như trong môn túc cầu, Naismith nghĩ ra một trò 
chơi theo đó bóng được chuyền từ vận động viên này sang 
vận động viên kia hoặc từ một vận động viên đập cho trái 
banh nảy chứ không được giữ trong tay mình và rồi lừa cơ 
hội ném vào mục tiêu. Thoạt khi mới đặt trò chơi này thì 
ông chỉ dùng cái thùng đựng đào bằng gỗ để làm mục tiêu. 
Bởi thế trò chơi này được gọi là basket. 

Trong môn bóng rổ cũng như trong nhiều môn chơi khác 
tài năng đặc biệt của cầu thủ quyết định vị trí mà anh ta 
được chọn để chơi. Cầu thủ nào có tài làm bàn bằng cách 
ném trái banh từ phía ngoài vòng cung thì thường được 
chọn cho đứng vị trí tiền đạo, tại đó anh ta hướng dẫn đồng 
đội tấn công mục tiêu của đối phương. 

Người trung phong thường cao lớn. Anh ta có thể gảy 
nhẹ quả bóng cho đồng đội trong lúc trung tâm quá đông, 
vướng. Chiều cao của anh ta cũng giúp đội anh “kiểm soát 
phía sau” có nghĩa là anh có thể đoạt lại trái banh khi nó 
bị ném trật mục tiêu. Hậu vệ có nhiệm vụ cản các tiền đạo 
của đối phương làm bàn. Bởi vậy các hậu vệ phải nhanh 
nhẹn, biết lừa banh và có thể tham gia vào cuộc tấn công 
bằng cách chuyền banh cho đồng đội và ném banh vào rổ. 


163 


1%( Quyền Anh bắt đầu từ thời nào? 


Nhiều người nói môn quyền Anh nên bị cấm. Trong lịch 
sử quyền Anh vấn đề này đã được đặt ra nhiều lần rồi. Người 
ta cho rằng quyền Anh quá tàn bạo, dã man và nên chấm 
dứt nó đi cho rồi. 

Hãy tưởng tượng họ cảm thấy thế nào nếu họ lần đầu 
tiên được xem một trận đấu. Đây là Hy Lạp cổ và các võ sĩ 
tham gia thể thao Olympic và các trò chơi công cộng khác. 
Một vài quy lệ họ phải giữ cũng rất giống với quy lệ mà ta 
phải tuân thủ ngày nay. Nhưng cũng vẫn có sự khác biệt rất 
lớn. Thay vì mang “găng? các võ sĩ thời Hy Lạp phải mang 
cái gọi là “cestus” tức là một cái bao bằng da có gắn những 
núm chì hay đồng, lãnh một quả đấm như vậy vào mặt thì 
quả thật là tai hại. 

Sau khi đế quốc La Mã sụp đổ, 
bộ môn “đấm” này cũng biến mất. 
Mãi cho đến lúc nó tái xuất hiện 
ở nước Anh vào đầu thế kỷ XVII, 
nó mau chóng trở thành môn thể 
thao thời thượng và tồn tại hơn 
một trăm năm nữa. 

Trận đấu phải được thực hiện 
bằng tay trần và có nhiều trận 
kéo dài trong nhiều giờ. Vật, vặn, 
bẻ đều được phép. Trận đấu chỉ 


164 


chấm dứt khi một đối thủ bị đánh “nốc ao” và thời gian để 
tính một hiệp thì tùy. Trận đấu gay go cứ tiếp tục cho đến 
khi một trong các đấu thủ không còn sức để đi tới chỗ ghi 
dấu bằng phấn trắng ở giữa đài khi hiệp kế tiếp bắt đầu. 

Tất nhiên lại đấu quyền Anh tàn bạo này đã khiến cho 
công luận chống lại. Người ta phải làm cái gì đó để cứu vãn 
được môn thể thao này. Thế là đôi găng được đưa vào. Lần 
lần luật đấu được thay đổi để trận đấu được nhân đạo hơn. 
Sau cùng vào năm 1867, một bước tiến lớn làm cho môn 
quyền Anh được ưa thích. Hầu tước Queesberry đã định lại 
luật đấu với nhiều cải tiến. Chẳng hạn mỗi hiệp chỉ được 
kéo dài một phút. Khoảng thời gian giữa mỗi hiệp là một 
phút. Luật được chấp nhận hầu như trên khắp thế giới. Và 
luật quyền Anh hiện hành trên Hoa Kỳ ngày nay đặt căn 
bản trên luật đó. 

Cho đến thế kỷ XX, ngoài hai nước Anh và Mỹ, vẫn còn 
ít quốc gia chơi bộ môn này. Nhưng ngày nay thì nó lan 
rộng khắp toàn cầu. 


165 


Chương 3 
THÂN THỂ CON NGƯỜI 


@á) Ta lớn lên như thế nào? 


Mọi sinh vật đều tăng trưởng. Tăng trưởng cơ cấu (hình 
dạng, kích cỡ, cấu tạo) và tăng trưởng chức năng (có thể 
làm được gì). 

Những yếu tố quan trọng nhất tạo ra sự tăng trưởng nằm 
trong sinh vật ngay từ lúc nó được cấu tạo. Những yếu tố 
này được gọi là di truyền, sinh vật kể cả con người đều tăng 
trưởng theo từng giai đoạn (thời kỳ). Những giai đoạn ấy 
là: phôi và bào thai (lúc chưa sinh ra), sơ sinh, ấu thơ, thiếu, 
thanh, trưởng (thành) và già (cỗi). 

Một vài tạo vật hầu như không có giai đoạn ấu thơ. Một 
vài giống chim vừa ra khỏi vỏ trứng là có thể bay được liền. 
Giống chuột Trung Hoa chỉ vừa nở được ba ngày là đã có thể 
tự “xoay sở” được cho mình rồi. Nhưng con người chỉ phát 
triển đầy đủ (trưởng thành) khi đã ở vào cái tuổi đôi mươi. 

Lúc sơ sinh, một hài nhi đã có đủ tế bào thần kinh, tế 
bào não, tế bào thần kinh cột sống và các tế bào thần kinh 
truyền dẫn đi đến mọi phần của cơ thể. Sự phát triển trong 


166 


việc phối hợp các hệ thần kinh này với nhau sẽ giúp cho 
con người kiểm soát được cử động, học hỏi hay hành xử 
như mọi người khác trong xã hội. 

Trong sự tăng trưởng thì mọi người hầu như giống nhau. 
Nhưng vẫn có một khác biệt quan trọng. Trai và gái đều phát 
triển theo một đường lối chung nhất, nhưng mỗi phái lại có 
lối phát triển và tốc độ phát triển riêng. 

Trong những tuần lễ đầu khi vừa mới sinh ra, thân thể 
con người phát triển nhanh hơn bất cứ giai đoạn nào. Thậm 
chí khoảng cuối năm một tuổi, nó còn phát triển chậm hơn 
nữa là khác. Qua suốt thời kỳ ấu thơ cơ thể phát triển ở mức 
độ vừa phải. Nhưng ở giai đoạn kế tiếp đó thì sự phát triển 
cơ thể lại tăng tốc. Đối với phái nữ thì giai đoạn tăng tốc 
“phát triển” bắt đầu từ tuổi 11 và 13, còn với phái nam thì 
giữa tuổi 12 và 14. Cũng có lúc chúng lớn nhanh hơn cho 
đến khi đạt “tốc độ” tối đa, rồi lại chậm lại và chậm hơn nữa 
cho đến khi tăng trưởng hoàn tất. 

Sự tăng trưởng theo chiều cao và tăng trọng thường 
thay thế nhau lần lượt diễn ra nơi một cá nhân. Trước hết 
tăng trưởng chiều cao, kế đó là chiều ngang. Đối với nhiều 
người, có giai đoạn “trổ mã” xảy ra vào khoảng giữa 11 và 
12. Nhưng rồi chiều cao lại tiếp tục tăng những năm kế đó 
- và giai đoạn “trổ mã” chấm dứt. 


167 


9ể) Tại sao ta lại không tiếp tục lớn 
sa nữa? 


Hài nhi sơ sinh có chiều cao trung bình vào khoảng 0,45m- 
0,5m. Hai mươi năm sau chiều cao của cơ thể con người tăng 
gấp ba và đạt tới 3,4 chiều cao lúc mới chào đời, trung bình 
khoảng 1,6m-1,8m. 

Tại sao cơ thể con người không tiếp tục lớn lên (cao) nữa, 
lớn mãi? Cái gì đã khiến cho cơ thể ngừng lớn lên nữa? Trong 
cơ thể có một hệ thống tuyến (glands) gọi là hạch nội tiết. 
Tuyến này kiểm soát sự tăng trưởng của cơ thể. Những hạch 
tăng trưởng là: tuyến giáp trạng ở cổ, tuyến niêm dịch liên 
quan đến não hay thymus ở ngực, và tuyến sinh dục, hạch 
niêm dịch là một hạch kích thích sự phát triển xương. Nếu 
hạch này hoạt động mạnh quá thì tay chân của bạn sẽ dài 
lòng thòng như tay đười ươi và bàn chân bàn tay của bạn 
xém xém cỡ cái xẻng. Nếu hạch này không hoạt động hoặc 
hoạt động quá yếu thì bạn sẽ lùn tịt. 

Đứa trẻ sinh ra với một hạch “thymus” lớn và tiếp tục 
tăng trưởng trong suốt thời kỳ nhi đồng và thiếu niên. 
Đến tuổi 13 hay 14 thì hạch “thymus” bắt đầu co lại. Hạch 
“thymu5” và hạch sinh dục có vài liên hệ với nhau. Chừng 
nào hạch “thymus” còn hoạt động thì hạch sinh dục còn nhỏ. 
Khi hạch sinh dục phát triển thì hạch “thymus” ngừng hoạt 
động. Đó là lý do tại sao một người đã đạt đến giai đoạn 
mãn khai vào tuổi 22 thì người đó hết cao thêm. 


168 


Đôi khi hạch tính dục phát triển quá sớm và làm chậm bớt 
hạch “thymus” quá sớm. Sự kiện này khiến cho một người có 
chiều cao dưới mức trung bình. Vì cặp đùi của ta phát triển 
chậm hơn và nhiều hơn các phần khác trong cơ thể nên sự 
kiện hạch tính dục phát triển sớm khiến cho cặp đùi ngắn. 
Đó là lý do tại sao một người phát triển sớm thường có bề 
ngang bè bè. Hoàng đế Napoleon là một kiểu mẫu của sự 
phát triển kiểu này. 

Trái lại, nếu hạch tính dục phát triển quá trễ, hạch 
“thymu”” tiếp tục hoạt động và người ta cao hơn mức trung 
bình. Thật ra, sau tuổi 25, ta vẫn tiếp tục cao thêm chút chút 
và ta chỉ đạt chiều cao tối đa ở tuổi 35 cho đến 40. Sau đó 
cứ 10 năm ta “co” lại mất 1,2cm, lý do là các khớp tủy của 
ta đang khô dần và cột sống già đi thêm. 


((Á 
` ự / Cái gì khiến ta cảm thấy đói? 
Khi cơ thể ta cần lương thực thì 
nó bắt đầu đòi hỏi. Nhưng bằng 
cách nào ta biết mình cảm thấy 
đói? Trí não ta nhận được tin báo 
“đói” do thân xác chuyển cho như 
thế nào và ra lệnh cho cảm giác đói 
hoạt động như thế nào? 
Đừng tưởng hễ khi nào bao tử ta rỗng là ta cảm thấy đói 
như nhiều người lầm tưởng. Trẻ sơ sinh ra đời với cái bao tử 
rỗng, vậy mà trong nhiều ngày, nó vẫn không có cảm giác đói. 


169 


Cảm thấy đói bắt đầu khi chất dinh dưỡng trong máu bị 
tiêu hao. Khi mạch máu thiếu các chất này thì một tín hiệu 
sẽ được gởi cho khu “báo đói” của não. Trung tâm “báo đói” 
này hoạt động giống như một cái thắng (brake) đối với bao 
tử và ruột non. Bao lâu máu còn tạm đủ chất dinh dưỡng 
thì trung tâm “báo đói” còn tạm hoạt động tà tà nghĩa là 
nó ít có quấy rầy bao tử và ruột non. Nhưng khi chất dinh 
dưỡng trong máu đã bị tiêu hao nhiều thì trung tâm báo 
đói hoạt động mạnh hơn và do đó nó cũng “quậy” bao tử 
và ruột non nhiều hơn. Đó là lý do khiến ta thấy cồn cào 
và sôi bụng khi đói. 

Khi đói, cơ thể ta chỉ đòi lương thực - bất cứ loại lương 
thực nào chứ không đòi hỏi đặc sản nào - miễn là lương 
thực ấy có chất dinh dưỡng. Nhưng cảm giác ngon sẽ làm 
cho ta không cảm thấy thỏa mãn cơn đói với chỉ một loại 
thực phẩm, nhất là thực phẩm đó lại không ngon đối với 
ta. Chẳng hạn dù đói thì đói nhưng nếu ta chỉ ăn thuần có 
một thứ thực phẩm là khoai lang không thôi thì cũng khó 
nuốt lắm. 

Nếu ta ăn “súp” với một khối lượng tàm tạm, sau đó ăn 
thêm thịt, rau, thức ăn tráng miệng nhiều hơn khối lượng 
khoai lang nhưng nó lại cho ta cái cảm giác “no” hơn, dễ 
chịu hơn. Ta có thể nhịn ăn trong bao lâu? Tùy mỗi người! 
Một người trầm, ít hoạt động thì có thể nhịn ăn lâu hơn 
một người “nhanh nhẹn” hoạt động nhiều, bởi khối lượng 
protein dự trữ trong cơ thể một người trầm, ít hoạt động 
thì tiêu hao chậm hơn. 


170 


“#Øấ Thực phẩm được tiêu hóa 
` như thế nào? 


Nếu chỉ cung cấp thực phẩm 
cho cơ thể thì chưa đủ để duy 
trì và giúp cơ thể ấy tăng trưởng 
và hoạt động. Thực phẩm phải 
được cơ thể tái chế biến cho phù 
hợp với nó rồi mới đem dùng. 
Quá trình cơ thể tái chế biến 
lương thực được gọi là “tiêu hóa”. 

Sự tiêu hóa được bắt đầu ngay khi thức ăn được đưa vào 
miệng, nhai, nuốt và nó tiếp tục trôi theo con “kênh” thực 


phẩm - khá dài - là ống thực quản đi sâu vào trong cơ thể 
và sau đó “xuyên qua” cơ thể để thải bã. Tất cả các bộ phận 
của con “kênh” thực phẩm đều được nối liền với nhau. Nhưng 
mỗi bộ phần có chức năng riêng và do đó có cách thức hoạt 
động khác nhau. Miệng mở rộng “yết hầu” (pharynx) là một 
cái hành lang dùng chung cho cả việc hô hấp và tiêu hóa. 
Thực quản xuyên dọc qua ngực nối liền yết hầu và bao tử. 
Bao tử được gắn liền với “cuộn” ruột non. Phần chót của 
“kênh” thực phẩm là đại tràng và hậu môn. 

Sự tiêu hóa bắt đầu từ ở miệng. Tại đây, nước miếng sẽ 
làm vữa các tinh bột (chẳng hạn tinh bột bắp, tinh bột khoai 
tây). Thực phẩm được nhai cho nhỏ và nhão nhẹt ra trong 
miệng sẽ được chuyển xuống yết hầu, đi qua thực quản và 
đi vào bao tử (dạ dày). 


171 


Quá trình tiêu hóa lương thực phần lớn diễn ra trong bao 
tử. Tại đây, dịch vị tiết ra từ bao tử trộn lẫn với thực phẩm. 
Acid chlohydric là một trong các chất cấu thành dịch vị. Pepsin, 
một chất khác giúp phân giải protein thành những dạng đơn 
giản hơn giúp cho sự tiêu hóa. Tinh bột và các chất cứng 
khác tiếp tục bị phân giải cho đến khi lương thực biến thành 
nhiều acid. Thế rồi sự tiêu hóa tỉnh bột hầu như ngưng lại. 

Thực phẩm nằm trong “nhà máy” bao tử cho đến khi bị 
tái chế thành một thứ chất lỏng. Các thứ thực phẩm bị trộn 
đều, lẫn lộn với nhau. Khi thực phẩm trở thành chất lỏng thì 
được gọi là “dưỡng trấp"“ Dưỡng trấp được chuyển từ bao 
tử sang ruột non qua “van” hạ vị. 

Ruột non là một cái ống cuốn dài khoảng 6,6m đến 7m. 
Phần đầu của ruột non gọi là “tá tràng? tại đó, quá trình “chế 
biến” còn tiếp tục. Dịch vị từ lá lách và gan sẽ giúp vào việc 
tiếp tục phân tích thực phẩm. Quá trình phân giải protein 
chấm dút tại đây. Chất béo được chuyển tiếp qua phần mềm 
hơn, tại đây, quá trình tái chế biến tỉnh bột chấm dứt. Thực 
phẩm đã được tái chế biến sẽ được hấp thu, đưa vào máu 
và vào bạch huyết. Tại ruột già hay đại tràng, nước bị hấp 
thu và chất thải trở nên cứng hơn để rồi sau đó được thải 
ra ngoài, tức là phân. 


“s£9 ¬ 
Œ5) Calori là gì? 


Ngày nay dường như ai cũng để ý đến số lượng “calori”. 
Thậm chí, các nhà hàng ăn cũng ghi số lượng “calori” của 


172 


mỗi nhóm thức ăn vào tờ thực đơn. Để hiểu “calori” là gì và 
vai trò của nó trong thân thể, ta hãy bắt đầu bằng vấn đề 
dinh dưỡng nói chung. 

Cho đến tận ngày nay, khoa học cũng vẫn chưa thể giải 
thích một cách chính xác sự biến đổi của các tế bào thực 
phẩm thành năng lượng. Ta chỉ biết quá trình biến đổi ấy 
diễn ra như thế nào mà thôi. Ta cũng chẳng thể giải thích 
tại sao tế bào trong cơ thể lại cần vài thứ thực phẩm này 
mà không cần thứ thực phẩm kia cho hoạt động chức năng 
riêng của nó. 

Ta biết là thực phẩm bị phân tích trong cơ thể bằng cách 
kết hợp với oxy. Ta có thể nói thực phẩm bị “đốt cháy” như 
dầu bị đốt vậy. Đơn vị ta đo lường tác động của chất đốt là 
dùng đơn vị calori. 

Một gram calori là một nhiệt lượng cần thiết để nâng 
một gram nước lên 1°C. Đơn vị “calori lớn” là kilo calori. Khi 
tính lượng calori do thực phẩm cung cấp ta thường dùng 
“đơn vị lớn” tức là kilo calo. 

Mỗi loại thực phẩm khi bị “đốt nóng” sẽ cung cấp một 
nhiệt lượng khác nhau. Chẳng hạn, một gram protein cung 
cấp 4 calo. Nhưng một gram chất béo cung cấp tới 9 calo. 
Thân thể ta không quan tâm đến “loại nhiên liệu” tức là loại 
thực phẩm nào được đem đốt để cung cấp calo, miễn có đủ 
số năng lượng từ thực phẩm để nó duy trì sự sống là được. 

Số lượng calori thân thể cần thì tùy thuộc vào công việc 
mà người đó làm. Chẳng hạn một người cân nặng 75kg chỉ 


173 


cần 1680 calo một ngày nếu hoàn toàn nghỉ ngơi không làm 
gì. Nếu người đó làm việc nhẹ như làm văn phòng chẳng 
hạn thì cần tới 3360 calo/ngày. Nếu làm việc nặng thì cần 
tới 6720 calo/ngày thì mới giữ được cho cơ thể hoạt động 
thích đáng. 

Điều bất ngờ là con nít cần nhiều calo hơn người lớn 
vì cơ thể người lớn “đốt” nhiên liệu không nhanh bằng cơ 
thể trẻ nít. Cũng đáng để ý là vào mùa đông ta cần nhiều 
calo hơn mùa hè. Thứ “nhiên liệu” thông thường mà cơ 
thể dùng là carbohydrate, tỉnh bột và đường. Giả như ta 
cung cấp quá dư “nhiên liệu” cho cơ thể thì sao? Cơ thể 
chỉ sử dụng đủ số calo mà nó cần, có dự trữ - theo cách 
riêng của nó - để dùng về sau. Và cơ thể cũng chỉ dự trữ 
được một phần ba số lượng nó cần mỗi ngày. Còn dư thì 
nó làm cho cơ thể phát phì. Đó là lý do tại sao ta phải để 
ý đến số lượng calo. 


q06) Tại sao ta đổ mồ hôi? 


Có thể coi cơ thể ta như một cái lò đốt thường xuyên. 
Ta dùng thực phẩm chính là cung cấp chất đốt cho cái lò 
ấy. Trong quá trình đốt cháy, mỗi ngày cái lò ấy xài trung 
bình 2500 calo. 

Bây giờ nên nó qua về thân nhiệt. Nhiệt lượng 2500 calo 
đủ để nâng 28 lít nước lên đến điểm sôi. Cái gì xảy ra với 
nhiệt lượng ấy trong cơ thể? Nếu không có sự kiểm soát thân 


174 


nhiệt thì rất có thể ta thấy 
có lúc thân thể ta bị “bội 
nhiệt” (cũng như bị bội 
thực vậy). Thế mà ta thấy 
- nếu ta khỏe mạnh - thân 
nhiệt ta cứ bình thường 
không tăng, không giảm, cứ đều đều 379C. 


Đổ mồ hôi chính là cách điều hòa thân nhiệt, tức là giữ 
cho “cái lò” (cơ thể) ta cứ cháy “riu riu“ ở một nhiệt độ nhất 
định. Thân nhiệt ta được một trung khu ở não kiểm soát. 
Trung khu ấy bao gồm ba tiểu ban: tiểu ban kiểm soát, tiểu 
ban tỏa nhiệt, tiểu ban làm nguội. 

Giả sử nhiệt trong máu giảm vì lý do nào đó. Tiểu ban 
tỏa nhiệt hoạt động và một cái gì đó xảy ra. Những tuyến 
đặc biệt sẽ cung cấp chất liệu để “đốt cơ bắp và gan sẽ 
“đốt” nhiều “nhiên liệu” hơn nữa. Thế là thân nhiệt lại lên. 

Giả sử nhiệt trong máu tăng vì lý do nào đó. Tiểu ban 
“làm nguội” hoạt động. Quá trình oxyt hóa - tức là cái việc 
“đốt lò” - giảm bớt hoạt động đi. Đồng thời một sự việc quan 
trọng xảy ra. Các huyết quản dưới da giãn nở - hay là mở 
rộng ra - vậy là nhiệt lượng dư sẽ tỏa nhiệt ra và đồng thời 
khởi động quá trình bốc hơi nước. 

Muốn cho một chất lỏng bốc hơi thì phải có nhiệt. Chẳng 
hạn, sau khi tắm, ta cảm thấy mát vì nước còn dính trên cơ 
thể ta bị thân nhiệt làm cho bốc hơi lẹ và làm nguội thân 
nhiệt ta. Vì thế ta cảm thấy mát. Sự đổ mồ hôi chính là một 
phần trong quá trình “làm nguội” cơ thể. 


175 


Sự đổ mồ hôi cũng giống như ta xối nước tắm từ bên 
trong cơ thể. Chất lỏng theo hàng ngàn cái lỗ li tỉ trên da 
ngấm ra ngoài thành hạt nước lấm tấm. Các hạt nước li tỉ 
này bốc hơi lẹ và thân nhiệt ta được làm nguội khi cần thiết. 

Vào những ngày ẩm ướt ta thấy khó chịu vì nước trên da 
ta không bốc hơi được dễ dàng. Vì vậy ta dùng quạt quạt 
không khí ẩm đi để giúp cho sự bốc hơi các mồ hôi của ta 
được dễ dàng và mau lẹ. 


W đi T l „ ' 
đối) Tại sao ta khát nước? 


Cảm giác khát khó chịu hơn cảm giác đói nhiều. Khi khát, 
ta khó chịu đến nỗi ta không thể nghĩ đến cái gì khác. Chắc 
hẳn ai cũng đã có lúc kinh qua cái cảm giác khát. Nhưng bạn 
không thể tưởng tượng được cái cảm giác khát phải chịu 
ngày này qua ngày kia. Người ta có thể nhịn đói được 60 
ngày nhưng chỉ nhịn khát được tối đa là 21 ngày. Chết chắc! 

Cơ thể ta chỉ cần nạp bổ sung đủ chất lỏng. Trọng lượng 
thân thể ta gồm từ 50 đến 60% là nước. Trong thực tế 
một ngày, một người lớn trung bình mất đi khoảng gần 
một lít nước vì ra mồ hôi và khoảng một lít để bài tiết 
các chất thải. Ngoài ra, dù ta có uống nước hay không, 
cơ thể ta cũng thu hút nước. Khi cơ thể tiêu hóa thức ăn, 
hầu như nó đã thu được từ thức ăn hàng ngày 1/3 lượng 
chất lỏng mỗi ngày. Nhưng quá trình mất nước và tiếp 
thu nước qua thức ăn không đủ để làm quân bình lượng 


176 


nước mà cơ thể cần. Cảm giác khát là một dấu hiệu báo 
cơ thể cần thêm nước. 

Khô miệng, khô cuống họng không phải là nguyên nhân 
của khát như nhiều người tưởng. Sự khô này là do nhiều 
nguyên nhân chẳng hạn như thần kinh vận động và ngay 
cả khi tuyến nước bọt hoạt động chậm không tiết đủ nước 
bọt. Ta có thể làm cho bớt khô miệng bằng cách kích thích 
tuyến nước bọt hoạt động mạnh lên để nó tiết ra nhiều 
nước miếng với một trái chanh chẳng hạn nhưng làm cách 
này không phải là giải khát. 

Thật ra, nước miếng của ta ứa ra đều đều; bao tử, máu 
và bàng quang của ta đầy nước đấy chứ. Vậy mà ta vẫn cảm 
thấy khát. Chẳng hạn mấy tay bợm nhậu uống cả hàng lít 
đế mà vẫn thấy khát và còn khát dữ nữa. Vì vậy mà mấy tay 
bợm phải nhậu với cái gì chua chua, mặn mặn. 

Lý do là vì khát là do sự thay đổi lượng muối chứa trong 
máu. Trong máu có chứa nước và một lượng muối nào đó. 
Khi nào tỷ lệ muối - nước trong máu thay đổi - tỷ lệ muối 
lên cao chẳng hạn - ta cảm thấy khát. 

Trong não ta có “trung tâm điều hành cảm giác khát“ Nó 
sẽ ra lệnh đáp ứng lượng muối cần thiết trong máu. Khi tỷ 
lệ muối trong máu lên cao, trung tâm này báo động cho 
cuống họng, từ cuống họng một tín hiệu được gởi đến cho 
não. Quá trình này chính là cảm giác khát. 


177 


Ñ2) Tại sao ta mệt? 


Ngày nay, tình trạng mệt của cơ thể được coi là một tình 
trạng cơ thể bị nhiễm độc. Khi vận động, các cơ bắp tạo ra 
acid lactic. Nếu ta có cách chuyển acid lactic đó vào một chỗ 
nào đó thì bắp cơ ấy lại có thể làm việc lại lập tức. 

Trong suốt một ngày, ta cứ “đầu độc” ta bằng acid lactic. 
Tất nhiên khi vận động các cơ bắp còn tạo ra nhiều thứ khác 
nữa chứ không phải chỉ có acid lactic mà thôi. Tất cả những 
chất do cơ bắp tạo ra lúc vận động được gọi chung là “độc 
tố làm mệt”. Khi chỉ có một bộ phận cơ bắp vận động - một 
cánh tay chẳng hạn - tại sao ta lại cảm thấy như cả cơ thể 
đều mệt, rã rời? Lý do là máu đã chở “độc tố làm mệt” từ 
cánh tay vận động ởi “đầu độc” hết các phần cơ thể khác, 
đặc biệt là não. 

Các nhà khoa học đã làm những thí nghiệm rất lý thú 
về sự mệt. Nếu bắt một con chó vận động cho đến lúc nó 
kiệt sức nằm lăn ra, ta lấy máu của nó truyền sang cho một 
con cho khác thì con chó được 
truyền máu “mệt” này cũng sẽ 
“lây mệt” và nằm lăn ra. Ngược 
lại, nếu máu của một con chó 
đang “khỏe re” (không mệt) 
được truyền sang con chó đang 
mậệt thì con chó này cũng hết 


mệt và tỉnh rụi ngay. 


178 


Nhưng, mệt không phải chỉ là một quá trình hóa học, 
nó còn là một quá trình sinh lý nữa. Ta không thể hết mệt 
“ngay lập tức” được đâu. Muốn hết mệt ta phải để cho các 
tế bào có thì giờ nghỉ ngơi. Những “thiệt hại” phải được sửa 
chữa, tế bào thần kinh của não phải được “sạc” điện lại, các 
khớp xương phải được thay “nhớt” mới. Ngủ là một phương 
cách cần thiết để tái bồi, bổ sung năng lượng bị tiêu hao sau 
cuộc vận động. Tuy nhiên có điều đáng để ý về quá trình 
nghỉ ngơi này. Chẳng hạn một người làm cật lực công việc 
văn phòng trong nhiều giờ liền thì mệt nhưng chẳng chịu 
nằm dài ra xả hơi. Hoặc là, khi trẻ lội bộ từ trường học về, 
mệt, chúng đâu chịu nằm dài ra nghỉ mà chúng lại tung 
tăng chơi đùa. 

Lý do là nếu chỉ có một bộ phận nào đó trong cơ thể bị 
mệt - như não, mắt, tay, chân chẳng hạn - thì cái cách tốt 
nhất để các bộ phận này cảm thấy được khỏe khoắn dễ chịu 
trở lại là làm cho các bộ phận khác phải hoạt động. Vậy là 
có cách nghỉ ngơi bằng sự vận động. Vận động làm cho thở 
mạnh, dồn dập, làm cho máu lưu chuyển nhanh hơn, các 
tuyến hoạt động tích cực hơn, các chất bã do quá trình mệt 
tạo ra từ một bộ phận được loại bỏ. 

Tuy nhiên, nếu mệt toàn diện, mệt đến kiệt lực, thì để 
khỏi mệt không có gì bằng nằm ngủ. 


179 


“f1 3Ì Tại sao ta nằm mơ 
& (Cái gì khiến ta nằm mơ)? 


Ta hãy bắt đầu bằng câu hỏi ngược trở lại: cái gì khiến 
ta không nằm mơ? Giấc mơ của ta dứt khoát là không phải 
từ thế giới khác mà đến. Nó không có một tín hiệu nào có 
nguồn gốc từ bên ngoài. Và nó cũng chẳng hướng tới một 
tương lai nào, cũng chẳng tiên báo quá khứ vị lai nào. 

Tất cả mọi giấc mơ đều gây cho ta một cảm giác nào đó: 
sướng khoái, kinh hoàng, cảm động, mong mỏi, sợ hãi, hồi 
tưởng... nghĩa là đủ thứ. Đôi khi có thể có “yếu tố bên ngoài” 
ảnh hưởng đến giấc mơ của ta. Chẳng hạn, một người đang 
ngủ trong lúc trời sấm chớp đùng đùng, giấc mơ của người 
ấy có thể gợi lại một cảnh chinh chiến. Một người đi ngủ 
lúc bụng đói, hoặc khát, hoặc mệt... giấc mơ của anh ta có 
thể có những cảm giác ấy. Một người ngủ đắp mềm, nửa 
đêm cái mền tuột ra, bị lạnh, người ấy có thể nằm mơ thấy 
mình lên miền Bắc cực giá lạnh hoang vu. “Chất liệu”, nội 
dung của giấc mơ đêm nay của bạn dường như do những 
gì bạn đã kinh qua trong ngày hôm đó. 

Vậy, “nội dung” giấc mơ của bạn đến từ cái gì tác động 
vào bạn trong lúc đang ngủ (thời tiết lạnh, ánh sáng đèn, 
tiếng động ồn ào...) và nội dung đó cũng có thể dùng những 
kinh nghiệm đã qua, những thèm khát ham muốn đã thúc 
đẩy, những hứng thú bạn đã cảm thấy trong quá khứ. Đó 
là lý do tại sao con nít hay nằm mơ thấy phù thủy và bà 


180 


tiên, trẻ lớn hơn thì mơ thấy các kỳ thi cử, người đói nằm 
mơ thức ăn, người lính ngoài biên cương mơ thấy gia đình, 
người tù mơ thấy tự do. 

Để chứng tỏ cho bạn thấy những cái xảy ra trong lúc bạn 
ngủ đã kết hợp với cái bạn cần, cái bạn thèm muốn... như 
thế nào trong giấc mơ của bạn thì đây là một câu chuyện 
có thật. Một người nằm ngủ, mu bàn tay của anh ta đè lên 
một miếng bôn gòn bị thấm đẫm nước. Anh ta nằm mơ 
thấy mình đang nằm ở bệnh viện, bạn gái đến thăm, cô cảm 
thương vì tình trạng bệnh hoạn của anh quá nên khóc rấm 
rức, hai tay nàng ve vuốt anh... Có nhiều người đã đến các 
nhà phân tâm học để hỏi tại sao họ nằm mơ, họ nằm mơ 
cái gì và ý nghĩa các giấc mơ của họ ra sao? Cách diễn giải 
của các nhà phân tâm không được mọi người chấp nhận, 
nhưng nó cũng cung cấp một cách thức để tiếp cận vấn 
đề. Các nhà phân tâm giải thích rằng nằm mơ là biểu hiện 
ước muốn có một điều đã không đạt được, một ao ước bị 
ức chế. Nói cách khác, nằm mơ là cách để thành đạt cái mà 
mình muốn có. 

Trên lý thuyết, trong lúc ngủ, khả năng “ức chế” cũng 
ngủ luôn. Những gì bị ức chế bây giờ trỗi dậy. Nghĩa là, ta 
có thể biểu hiện, cảm cái mà ta thật sự thèm muốn và tất 
nhiên chỉ biểu hiện trong mơ. Giấc mơ đã tháo cũi cho ước 
muốn bị ức chế được “sổ lồng” có thể là những ước muốn 
thầm kín chìm sâu trong cõi vô thức mà chính ta - người 
nằm mơ - cũng không hề biết trước đó. 


181 


'q) Máu đã lưu chuyển 
"`. tuần hoàn như thế nào? 

Nói một cách giản dị máu lưu chuyển vì nó được trái tim 
“bơm, hút” và các tĩnh mạch, động mạch chỉ là cái “ống” 
chuyên chở máu lưu chuyển đi, về. Khi lưu chuyển, máu từ 
phổi chở theo oxy từ phổi và “lương thực” từ bộ phận tiêu 
hóa đến tất cả các bộ phận trong cơ thể và khi trở về, nó chở 
theo các chất bã, phế thải từ các tế bào thải ra. 

Có hai hệ thống ống: một lớn, một nhỏ. Cả hai đều gắn 
với tim - “cái máy bơm, hút” - nhưng hai hệ thống ấy lại 
không thông với nhau. Hệ thống huyết quản nhỏ đi từ tim 
đến phổi và từ phổi trở lại tim. Hệ thống lớn đi từ tim đến 
tất cả các bộ phận của cơ thể. Hệ thống này được gọi là 
động mạch, tĩnh mạch và mao quản. Động mạch vận chuyển 
máu đỏ từ tim đi khắp cơ thể. Tĩnh mạch dẫn máu “đen” từ 
khắp bộ phận cơ thể về tim. Các mao quản là những mạch 
máu nhỏ li tỉ vận chuyển máu từ động mạch tới tĩnh mạch. 

Bây giờ ta nói đến “cái bơm” tức là trái tim. Giống như 
một ngôi nhà gồm hai căn có lầu. Hai căn trên lầu được gọi 


182 


là tâm nhĩ phải và trái. Hai căn “trệt” được gọi là tâm thất 
phải và trái. 

Nếu phải vạch lộ trình của một giọt máu lưu chuyển khắp 
cơ thể thì lộ trình ấy như sau: giọt máu sau khi được cung 
cấp oxy ở phổi sẽ xuống tâm nhĩ thất trái (lầu phía trái) từ 
đó đi xuống tầng trệt trái, rồi đến đại động mạch (orta). 
Máu đỏ theo đại động mạch qua các động mạch khác đi 
khắp thân thể. 

Qua các mao quản, máu sẽ đi từ các động mạch nhỏ li 
tỉ. Từ các tĩnh mạch nhỏ li ti, máu đi vào các tĩnh mạch lớn 
hơn để trở vào tâm nhĩ phải, sau đó xuống tâm thất phải, 
kế đó theo động mạch lên phổi. Tại đây, máu nhả carbon 
dioxide và một chút nước ra rồi nhận lại oxy và trở nên máu 
đỏ, thế là tròn một chu trình. Máu đỏ lại sẵn sàng tiếp tục 
lặp lại lộ trình như vừa mô tả. 

Trong cơ thể một người lớn, trái tim co (bóp) và nở ra 
mỗi ngày 100.000 cái và bơm di khoảng 3600 gallon máu 
(tức là 16,38 lít) trong 24 giờ. 


Da là cái gì? 


Khi nghĩ tới cơ thể con người, ta thường tưởng rằng chỉ 
có tim, gan, não... mới là “cơ quan”. Vì chúng có những công 
việc phải làm, và quả thật là chúng đã làm những công việc 
đó. Nhưng có bao giờ ta cho rằng da cũng là một cơ quan 
không? 


183 


Trong khi các cơ quan khác 
trong cơ thể thì cố để thu gọn 
trong một khoảng không gian 
tối thiểu cần thiết thì da lại dàn 
ra càng mỏng càng hay để làm 
thành một cái áo bao bọc hết 
các cơ quan kia. Trung bình cái 
áo ấy che kín một diện tích là 


1,5m?. Con số các cơ cấu phức 
tạp trên mỗi cm2 này thật “chóng mày chóng mặt nó bao 
gồm từ cơ cấu tuyến mồ hôi cho đến các đầu dây thần kinh. 

Da bao gồm hai lớp mô. Một lớp dày hơn nằm dưới gọi là 
bì (hay nội bì) lớp trên gồm các mô nhuyễn hơn gọi là biểu 
bì. Hai lớp này dính với nhau theo kiểu rất đáng lưu ý. Lớp 
nội bì có những cái mao mạch nhô lên, đâm lên lớp trên và 
lớp trên uốn theo gai để ôm chặt lấy mao mạch. Nhờ vậy, 
hai lớp dính chặt vào nhau. Lớp mao mạch này được xếp 
đặt gợn sóng theo kiểu mẫu mà ta có thể nhìn thấy rõ ở 
một vài nơi trên da của ta. Trên đầu các ngón tay là rõ nhất. 
Nó chính là các dấu tay. 

Lớp ngoài cùng của da - tức là lớp biểu bì - không có mạch 
máu. Nó gồm lớp tế bào mà khi chết đi sẽ biến thành “lớp 
sừng”. Có thể nói, cơ thể con người được bao bọc bằng một 
lớp sừng. Lớp sừng này rất hữu ích vì nó bảo vệ ta. Lớp này 
cũng không có cảm giác nhờ đó nó bảo vệ ta khỏi đau. Nước 
cũng không làm gì được nó và nó lại là chất cách điện tốt. 


184 


Tuy nhiên phần dưới cùng của lớp biểu bì tức là sinh tầng 
(assise generatrice) thì lại rất sống động. Công việc của nó 
là sản xuất không ngừng ra các tế bào mới. Lớp tế bào mới 
sinh này sẽ đẩy tế bào mẹ (tế bào già) lên phía trên. Khi bị 
tách khỏi nguồn thực phẩm, các tế bào mẹ bị chết và trở 
thành chất sừng. 

Hàng ngày có hàng tỉ tế bào sừng lớp trên bị chết và bị 
tróc ra. Nhưng may thay lại cũng có hàng tỉ tế bào mới sinh 
ra để thay thế. Nếu tế bào sừng không chịu tróc ra thì lâu 
ngày chắc cơ thể ta bị bao bằng một lớp sừng cứng ngắc, 
ta không cười, nói, mở mắt, nhắm mắt và cử động tay chân 
được. Nhưng nếu tróc ra mà không được thay thế thì lớp da 
sẽ không còn lớp sừng bảo vệ nữa, thân thể ta sẽ bị thương 
tổn nặng. Chính nhờ quá trình chết, hóa sừng bong ra, được 
thay thế mà da của ta luôn luôn “trẻ” và “tươi”. 

Có tới 30 lớp tế bào sừng trên da. Dù bạn có ở sạch sẽ 
mấy đi chăng nữa, cứ cách ngày bạn tắm, kỳ cọ trên da, bạn 
vẫn thấy có cáu ghét. Đó chính là một phần tế bào sừng bị 
bong (tróc) ra. 


'qŒ6) Tại sao da người lại có màu khác 
& ⁄⁄ nhau? 


Phần đông dân Bắc Âu da trắng, dân Tây Phi da đen, dân 
Á Đông da vàng. Tuy nhiên đa số người trên thế giới không 


185 


hẳn là trắng, không hẳn đen, cũng không hẳn vàng mà là 
nâu nâu, sạm sạm, ngà ngà... Cái gì khiến cho nước da người 
ta phức tạp vậy? Muốn giải thích thấu đáo thì dài dòng lắm. 
Vì màu da của người ta là kết quả của một chuỗi - một quá 
trình - hóa học diễn ra trong cơ thể và trên làn da người ta 
chứ không đơn giản. 

Trong số các mô tạo nên da người ta có một số màu cơ 
bản gọi là “sắc tố” (chromogens). Gọi là sắc tố nhưng chính 
nó lại không có màu gì rõ rệt. Nếu những sắc tố ấy được sự 
tác động của vài thứ “men” hay là phân hóa tố gì đó thì lúc 
đó màu sắc mới hiện ra rõ rệt. 

Giả thử một người không có sắc tố đó hoặc có nhưng 
không được các phân hóa tố tác động một cách thích đáng 
thì sao? Lúc ấy người đó bị một chứng ta gọi là “bạch tạng” 
vì trong da không có sắc tố. 

Hiện tượng này có thể xảy ra đối với bất cứ sắc da nào. 
Ngay tại Phi châu cũng có người “bạch tạng” da anh ta trắng 
có phần còn hơn cả chính người da trắng chính thống nữa kia. 

Da con người tự nó, nếu không có sắc tố nào, thì có 
màu vàng lợt (ta quen gọi là màu “kem”). Nhưng thêm 
vào cái màu vàng lợt ấy một chút xíu màu vàng do sắc 
tố vàng có trong chính da người ta. Một yếu tố khác có 
màu đen trong da người ta: đó là các “hạt” nhỏ li tỉ được 
gọi là “melanin” (chất sừng). Chất liệu này gọi là chất mực 
(sepia). Khi xuất hiện với khối lượng lớn thì nó có màu đen. 
Một yếu tố khác nữa góp phần tạo nên màu sắc của da là 


186 


màu đỏ do máu lưu chuyển trong những mao huyết quản 
nhỏ li tỉ phía trong da. 

Vậy màu da người tùy thuộc vào tỷ lệ cao hay thấp của 
mỗi màu trong bốn màu trắng, vàng, đen, đỏ khi phối hợp 
với nhau. Tất cả mọi màu da của loài người đều là kết quả 
sự phối hợp của các hợp chất màu mà ai ai cũng có, khác 
nhau chỉ là tỷ lệ của mỗi màu tham gia trong sự phối hợp 
đó mà thôi. 

Ánh sáng mặt trời cũng có thể tạo ra chất “melanin” hợp 
chất đen trong da. Bởi vậy những người sống trong vùng 
nhiệt đới thì có nhiều sắc tố này hơn và do đó có nước da 
sậm hơn. Nhưng, dù bạn là người da trắng, nếu bạn “tắm 
nắng” ít ngày thì tia cực tím trong ánh sáng mặt trời cũng 
chẳng tiếc gì mà không tặng bạn ít chất melanin để khi 
đi nghỉ hè ngoài bãi biển về, bạn tự hào có nước da “nâu”. 


187 


MỤC LỤC 


— 


À0 00, VỐN ÂU b: v0, bộ 


CN Vú ý U2I NO CO 


)M MM — — — 
TH GP CƠ: VI Ư TA T2 x4 


188 


CHƯƠNG 1 
THẾ GIỚI CHÚNG TA 


Vũ trụ lớn cỡ nào? 


Tại sao hệ mặt trời được cấu trúc như hiện nay? 


Cái gì khiến mặt trời tỏa sáng và tỏa nhiệt? 
Trái đất làm bằng gì? 

Chòm sao là gì? 

Thiên hà là gì? 

Ngôi sao sáng nhất? 

Sao băng là gì? 

Sao chổi là gì? 

Tại sao nước biển có vị mặn? 

Đại dương nào sâu nhất? 

Cái gì tạo nên sóng nước? 

Hải lưu là gì? 

Núi đã hình thành như thế nào? 

Hang động được hình thành như thế nào? 
Địa khai là gì? 

Thời đại băng hà đã thật sự chấm dứt chưa? 
Tại sao đến ngày nay vẫn còn băng hà? 

Tại sao trong năm lại có các mùa? 

Ẩm ướt, tại sao vậy? 

Sương mù là gì? 

Sương muối là gì? 


Tại sao sấm lại đi sau chớp? 


24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 
31. 
32. 
33. 
34. 
35. 
36. 
37. 
38. 
39. 
40. 
1. 
42. 
43. 
A4. 
45. 
46. 
A7. 
48. 
49. 
50. 


Cầu vồng là gì? 


Tại sao ở miền xích đạo trời lại nóng? 


Khói là gì? 
Sương khói là gì? 


Kích cỡ một nguyên tử là bằng nào? 


Nguyên tử năng là gì? 

Radium là gì? 

Phóng xạ là gì? 

Tia X là gì? 

Cái gì tạo ra ảo ảnh? 

Tốc độ âm thanh? 

Lửa là gì? 

Khí oxy là gì? 

Nước là gì? 

Đất được cấu tạo bằng chất gì? 
Chất kim loại bạc là gì? 

Vì sao ai cũng mê vàng? 

Tại sao kim cương cứng? 

Cao su là gì? 

Vôi là gì? 

Chất diệp lục tố là gì? 

Hạt giống là gì? 

Cây lớn lên như thế nào? 
Hương sắc của hoa là do đâu? 
Tại sao lá đổi màu vào mùa thu? 
Bằng cách nào nhận ra nấm độc? 
Acid là gì? 


44 
46 
47 
49 
51 
52 
54 
55 
57 
59 
61 
62 
64 
65 
66 
68 
70 
71 
73 
75 
77 
78 
80 
82 
84 
86 
87 


189 


51. 
52. 
53. 


34. 
55. 
56. 
57. 
58. 
59. 


60. 
61. 
62. 
63. 


64. 
65. 


66. 
67. 
68. 
69. 


70. 


190 


Chất ky hỏa là gì? 
Tại sao tháp bị nghiêng mà không đổ? 
Phải chăng Bắc cực quang 

là độc quyền của Bắc cực? 


CHƯƠNG 2 
SỰ VIỆC KHỞI ĐẦU NHƯ THẾ NÀO? 
Tiến hóa là gì? 
Ý nghĩa của cái hôn? 
Lịch đã được bắt đầu như thế nào? 
Tên của các ngày trong tuần theo Âu Mỹ? 
Người đầu tiên nghĩ ra mẫu tự là ai? 
Tại sao loài người không sử dụng 
cùng một thứ ngôn ngữ? 
Tiếng Anh đã khởi phát như thế nào? 
Ai đã sáng chế ra cây viết chì? 
Ai đã nghĩ ra cách chế tạo giấy? 
Quyển sách đầu tiên đã được 
thực hiện từ bao giờ? 
Ai đã có sáng kiến vẽ tranh khôi hài? 
Cơ số đếm của chúng ta đã bắt đầu 
như thế nào? 
Cái gì làm cho tiền có giá? 


Các “đồng tiền” đã được đặt tên như thế nào? 


Hệ thống đo lường đã hình thành như thế nào? 


Lực lượng cảnh sát đầu tiên 
được hình thành ở đâu? 
Tổ chức F.B.I là gì? 


89 
90 


92 


95 
97 
98 
100 
102 


104 
106 
107 
109 


110 
111 


113 
115 
117 
119 


120 
122 


71. 
72. 
73. 
⁄4. 
75. 
76. 
77. 
78. 
79. 
30. 
81. 
82. 
83. 
84. 


85. 
86. 
87. 
88. 
39. 
90. 
91. 
92. 
93. 
94. 


Dấu tay? 

Thuốc chữa bệnh? 

Con người cắt tóc từ bao giờ? 

Xà bông ra đời hồi nào vậy? 

Đôi giày ra đời từ hồi nào? 

Ai là người đầu tiên chế ra răng giả? 

Cái nĩa trên bàn ăn có nguồn gốc từ đâu? 
Người ta bắt đầu uống sữa từ hồi nào? 
Kem bắt nguồn từ đâu? 

Kẹo có gốc gác từ đâu? 

Loài người đã tìm ra lửa bằng cách nào? 
Ai đã phát minh ra diêm quẹt? 

Ai đã phát minh ra điện? 

Những hỏa tiễn đầu tiên 

được sử dụng từ bao giờ? 

Thủy tỉnh đã được phát hiện như thế nào? 
Ai đã chế ra cái nhiệt kế? 

Ai đã phát minh ra kính hiển vi? 

Ai đã chế ra máy chụp hình đầu tiên? 

Ai đã sáng chế ra xe hơi? 

Ai đã chế tạo ra máy bay? 

Máy điện thoại đã được chế tạo như thế nào? 
Nhạc cụ đầu tiên là cái gì? 

Ai đã bày ra môn bóng rổ? 

Quyền Anh bắt đầu từ thời nào? 


124 
125 
127 
129 
131 
133 
135 
136 
138 
140 
142 
143 
145 


147 
148 
150 
152 
153 
155 
157 
159 
160 
162 
164 


191 


95. 
96. 
97. 
98. 
99. 
100. 
101. 
102. 
103. 
104. 
105. 
106. 


192 


CHƯƠNG 3 

THÂN THỂ CON NGƯỜI 
Ta lớn lên như thế nào? 
Tại sao ta lại không tiếp tục lớn nữa? 
Cái gì khiến ta cảm thấy đói? 
Thực phẩm được tiêu hóa như thế nào? 
Calori là gì? 
Tại sao ta đổ mồ hôi? 
Tại sao ta khát nước? 
Tại sao ta mệt? 
Tại sao ta nằm mơ (Cái gì khiến ta nằm mơ)? 
Máu đã lưu chuyển tuần hoàn như thế nào? 
Da là cái gì? 


Tại sao da người lại có màu khác nhau? 


166 
167 
169 
170 
172 
174 
176 
178 
180 
182 
183 
185 


